Khai Thông 
Thiền Định (Samatha) 
và 
Thiền Tuệ (Vipassanäã) 


Hai bài Thuyết Trình về Thiền được trình bày tại 
Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới 


Khai Thông 
Thiên Định (Samatha) 
và 
Thiên Tuệ (Vipassanä) 


Thiên Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 
và 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Tâm Chánh dịch 


Thiền Samatha — Vipassanä giờ đây có thể 
thực hành thành công như chỉ dẫn của Đức Phật 


Sabbadänarh dhammadãnarh jinäti Pháp thí, thắng mọi thí! 
Sabbarh rasaini dhammaraso jinãti Pháp vị, thắng mọi vị! 
Sabbarh ratih dhammarafI JinätI Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Tanhakkhayo sabbadukkham Jinãti. Ái diệt, dứt mọi khổ! 


Đây là Món Quà Pháp, không dùng để bán. 
Người dịch chỉ giữ bản quyền dịch, việc ấn tống, sao 
chép không cần xin phép người dịch. Nội dung quyền sách 
được đặt tại trang web: http://booktranslating.wordpress.com/ 


Hai bài Thuyết Trình về Thiên được trình bày tại 
Hội Nghị Phật Giáo Thê Giới tô chức tại Yangon, Myanmar 


Khai Thông 
Thiên Định (Samatha) 
và 
Thiên Tuệ (Vipassanä3) 
Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 


và 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hai bài thuyết trình có tựa đề “Khai Thông Tiện Định 
(Samatha Bhãvanã)” và “Khai Thông Thiển Tuệ (Wipassanäa 
Bhavang)” đã được đọc và thảo luận với sự quan tâm to lớn 
tại Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới tổ chức tại Yangon, 
Myanmar, từ ngày 9/12 đến ngày 11/12 năm 2004, đã được in 
và xuất bản dưới hình thức cuỗn sách hiện tại này vì sự lợi lạc 
của công chúng là những người muốn biết một sự giải thích 
ngắn gọn và súc tích về các khía cạnh thực hành của Đạo Phật 
được gọi là Samatha—Vipassana. 


Hai bài thuyết trình thực sự miêu tả tóm tắt cốt yếu về 
Thiền Định và Thiền Tuệ đang được hướng dẫn theo từng chỉ 
tiết nhỏ một cách nghiêm ngặt theo đúng Giáo Pháp của Đức 
Phật tại các Trung Tâm Rừng Thiền Phật Học Quốc TẾ Pa- 
Auk trên toàn nước Myanmar. 

Cuốn sách này giới thiệu với độc giả cách thọ trì đúng 
đăn thiền Sama/ha — Ứipassanäa (Định - Tuệ) như đã được 
Đức Phật giảng dạy, tu tập chánh định và thâm nhập vào các 
thực thể lột cùng (unlimate realidies) được gọi là 
*Paramattha”, xác định từng thực thể tột cùng một cách 
chính xác theo đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện và nhân gần nhất 
của nó, thâm sát các mối quan hệ nhân — quả theo Pháp 
Duyên Khởi (Paticcasamuppada — Duyên Sinh) là cái đã vẽ 
nên vòng tái sanh một cách hoàn hảo và quán tất cả đanh và 
sắc (nãma — rñpa), các nhân và các quả, bên trong và bên 


4 Lời Nói Đầu 





ngoài thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai là vô hưởng 
(amicca), khô (dukkha) và vô ngã (anafía) theo nhiêu cách 
khác nhau. 


Nội dung và phạm vi của hai bài thuyết trình sẽ mô tả 
một cách rõ ràng răng thiền Samatha-Vipassanãä đang được 
giữ gìn và thực hành hoàn toàn ở nguyên bản thuần khiết ở 
nước Liên Bang Myanmar. Thực vậy, Myanmar gìn giữ và 
bảo vệ toàn bộ giáo pháp của Đức Phật cả về pháp học lẫn 
pháp hành (Pariyati và Patipafii) và có thê chia sẻ với thế 
giới vì sự lợi lạc của toàn thể nhân loại. 


Thọ trì Thiền Định để tu tập chánh định và thực hành 
Thiền Tuệ đề tu tập tuệ đến mức độ cao nhất nghĩa là đi trên 
con đường cao thượng nhất dẫn đến an lạc vĩnh cửu và hạnh 
phúc bất diệt gọi là Nibbäna. Mọi người được chào đón tham 
gia vào nhiệm vụ cao thượng đây hoan hỷ này, điều mà chắc 
chăn sẽ đem lại lợi ích to lớn ngay trong kiếp sông này. 


‹.it@ 


Hội Nghị Phật Giáo lần thứ tư, 
'Yangon, Myanmar 
từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2004 


KHAI THÔNG THIÊN ĐỊNH 
(SAMATHA BHÄVANÄ) 


Hòa Thượng Acinna, Dhammnãcariya — Pháp Sư, 
Aggamahäkammatthänäcariya — Đệ Nhất Đại Thiên Sư 
Trưởng Ban Thiên Sư và Cổ Vấn Thiên 
Trung Tâm Rừng Thiên Phật Học Quốc Tê Pa—uĂ, 
Myanmar 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon, 
Maha Saddhamma Jotikadhaja — Bậc Đại Nhân Làm Chói 
Sáng Ngọn Cờ Chánh Pháp 
Giáo sư Đại Học Quốc Tên ruyễn Bá 
Phật Giáo Nguyên Thủy 
Chủ Tịch Liên Đoàn Bảo Hộ Giáo Pháp Đức Phát 
của Rừng Thiên Quốc Tê Pa-uk 


Namo Tassa Bhagavato Arahafo Samtmasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức Ti hé Tôn, 
Bậc Ủng Cúng, Đáng Chánh Đăng Giác 


TÓM LƯỢC 


Mục tiêu của Định Học (Samaädhi-sikkhäã) là để làm 
thanh tịnh tâm khỏi các ứriễn cái (nfvarana) và các phiên não 
(kilesa) khác để chứng đạt âm thanh tịnh (citavisuddhi) và 
làm tâm thật mạnh mẽ để thọ trì hiệu quả thiền Vipassanä. 


Theo Kinh Ảnh Sáng (Ãloka Sufta') và Kinh Ngủ Gục 
(Pacalãyamana Sut4), tuệ kết hợp với ngay từ chuẩn bị định 
(parikamma-samadhi) thì bắt đầu tỏa ánh sáng. Chúng tôi 
thấy răng ánh sáng trở nên sáng hơn khi định tăng trưởng và ở 
mức độ cận định (upacära samadhỉ), nó trở nên sắng chói và 
xuyên thấu đến nỗi nó có thể thâm nhập vào nội tạng bên 
trong và rồi đến các /hực thể tột cùng (paramattha — ultimate 
realifies). Không có chánh định (sammasamadi) thì không 
thể quan sát được các /lc thể tột cùng băng thắng trí và do 
vậy không thể thực hành đúng đăn thiền vipassanã được. Đặc 
biệt, tứ thiên sắc giới (rñpävacara jhãna) được thấy là vũ khí 
tốt nhất để thọ trì hiệu quả thiền vipassanä. 


TA.1.456 
?A.2.463 


8 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Toàn bộ bốn mươi đề mục thiền định (sama/ha) mà Đức 
Phật mô tả được xem là để làm phát sanh chánh định đã được 
miêu tả trong kinh điển Päli. Niệm Hơi Thỏ° (Ấnãpãnassafi) 
được nhận thấy là phù hợp với nhiều hành giả để tu tập định 
đến bậc tứ thiền. Không giống như các đề mục thiền khác, 
niệm hơi thở (änãpãnassati) trở nên vi tễ hơn ở các giai đoạn 
cao hơn cho đến khi không còn rõ ràng nữa. Như vậy, niệm 
mạnh và tuệ sắc bén là thiết yếu. Cũng vậy, fứ (saddhä) 
mạnh mẽ, ấn (v7riya) dũng mãnh, nhẫn nại, định (samäãdhi) 
mãnh liệt, sự hướng dẫn đúng đắn và chánh /uệ (pañña) là 
cần thiết để tu tập niệm hơi thở (ãnäpãnassafi) thành công. 


Bất kỳ sự sai lệch nào khỏi các chỉ dẫn của Đức Phật 
đều được xem là sự trì hoãn tiến bộ. Sự giải thích đúng đăn 
các thiền ứướng (nimifa), việc quân bình ngũ căn (indriya) và 
các yếu tô giác ngộ (Bojjhanga) và việc tu tập năm pháp 
thuần thục cho mỗi bậc thiền được xem là bắt buộc. 


Với sự hỗ trợ của tứ fhiển sắc giới (ripãvacara jhãna) 
niệm hơi thở (ãnäpãnassafi), một hành giả có thê tu tập bốn 
Thiền Bảo Hộ“ đến mức độ được yêu cầu một cách rất nhanh 
chóng đề thọ hưởng tất cả các lợi ích. Cũng vậy, hành giả có 
thể dễ dàng tu tập mười biến xứ (kasina°) để chứng đạt bốn 
thiên sắc giới (rũpävacara jhãna) và rồi tiễn lên chứng đắc 
bốn fhiển vô sắc giới (aripävacara jhãna). 


3Vs. 1,263 
* Vs, 1,94; D.Ti. 2.296 ff 
 Abh. A.2.242-243; Vs. I.115ff 


Khai Thông Thiền Định 9 





Thiền Phân Tích Tứ ĐạP (Catudhätuvavatthäna) được 
thấy là hữu hiệu nhất để tu tập cận định một cách nhanh 
chóng. Sau đó, hành giả có thể phân biệt tất cả 32 thân phẩn" 
(kofthãsa) cả nội thân lẫn ngoại thân. Sau đó, với việc quán 
xét tính bất tịnh của bộ xương? ở nội thân hay ngoại thân, 
hành giả có thể tu tập sơ fhiển sắc giới (ripãvacara jhãna). 
Lại nữa, với việc lẫy màu trắng của hộp sọ của hành giả ngồi 
trước mặt làm ðiến xứ (kasiwa) trắng°, hành giả cũng có thể 
tu tập tứ /hiên sắc giới (rũpãvacara jhãna). Bậc thiền này 
được nhận thấy là tỏa ánh sáng rực rỡ hơn tứ thiền niệm hơi 
thở (änãpãnassafi) và nó phục vụ như là một vũ khí tốt hơn 
để thọ trì thiền Vipassanã. 


ÊM. 1.73 ff 
7M. 1.72-73 
°M. 1.72-73 
 Abh.A. 2.242-243 


BÀI THUYÉT TRÌNH CHÍNH 


Giới Thiệu 

Chúng tôi vui mừng công bồ tin tốt lành rằng nhiều hành 
giả là những người đã và đang hành thiền ở các Trung Tâm 
Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của chúng tôi có thể 
tu tập chánh định (samma-samadhi) bằng cách thọ trì thiền 
niệm hơi thở (Änäãpãnassati) hoặc thiền phân tích tứ đại 
(Catudhãätuvavatthäna). Sau đó, họ có thê tiễn đến thọ trì 
thành công bốn Thiền Bảo Hộ và tất cả mười Thiền Biển Xứ 
(Kasia). 


Yêu Câu Tu Tập Tâm Định (Samadhi) 
Thánh Đạo tám ngành bao gồm giới học (s?la-sikkhä). 
định học (samadhi-sikkh4) và tuệ học (pañña-sikkh). 


Giới học làm thanh tịnh tâm khỏi các phiên não thô và 
mãnh liệt (vitikkama-kilesa). Định học làm thanh tịnh tâm 
khỏi các phiên não sanh khởi và chao động (pariyutthäna- 
kilesa). Tuệ học làm thanh tịnh tâm khỏi các phiển não ngủ 
ngâm (anusaya-kilesa). 


Như vậy, sau khi tu tập và gìn giữ giới thanh tịnh, các 
phiên não ám ảnh (pariyufthãna kilesa), bao gồm năm triển 
cải (nvarana), cứ vẫn tiếp tục làm chao động và giáng vào 
tâm, khiến tâm trạo cử và tán loạn. 


12 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Do vậy, Đức Phật khích lệ các đệ tử của Ngài trong Kinh 
Pháp Cú là phải tu dưỡng và thuần phục tâm đề thọ hưởng an 
lạc và hạnh phúc. 


Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuồng. 
Người trí phòng hộ tám, 
Tâm hộ, an lạc đến.'° 


Trong Kinh Định (Samadhi Suía"'), Đức Phật khích lệ 
các Tỷ-kheo tu tập định để có thể như thật rõ thấy các pháp 
như chúng thực sự là. 


“Samadhim bhikkhave bhãvetha 
Samahito bhikkhave bhiRkkhu 
yathabhitam pajanđii ” 


“Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập định. Tỷ-kheo có định sẽ 
liễu tri đúng như thật các pháp (Bốn Thánh Đô) như chúng 
thực sự là. ” 


Theo kinh nghiệm của chúng tôi, ngay cả khi hành giả 
có thể tập trung tâm mình vào đề mục thiền một cách liên tục 
trong một giờ hoặc hơn nữa, thì hành giả ấy vẫn không thể 
thâm nhập vào trong cơ thể để thấy các cơ quan nội tạng của 
mình, chứ đừng nói chi đến các /(ực thể. tột cùng 
(paramatfiha), trừ khi hành giả ấy chứng đắc ít nhất là cận 
định (upacära samadhi). 


' Dh. 35,36 
1S 2.12; S. 3.363 


Khai Thông Thiền Định 13 





Khi một hành giả thật sự chứng đắc cận định hoặc bác 
thiển (jhãna), hành giả ấy có thê thâm nhập vào trong cơ thể 
của mình để thấy các cơ quan nội tạng như thịt, gân, xương, 
gan, tim... và rồi xuyên thấu hơn nữa để thấy các /c thể tột 
cùng. Như vậy, hành giả ấy có thể thọ trì thiền minh sát 
(vi›assanä) một cách đúng đăn. 


Như vậy, để hoàn thành định học, để tu dưỡng và thuần 
phục tâm đên chánh định, và đề tiên lên thiên Vipassana một 
cách đúng đăn, chúng ta cân tu tập định tâm. 


Theo lời tuyên bố của Đức Phật trong Kinh Niệm Xứ 
(Satipafthana Sutt4°), chánh định (sammasamadihi) tương 
đương với định hợp với bất kỳ một trong bốn bác fhiên thiện 
sắc giới (rũpãvacara kusala jhãna). 


Theo trình bày của Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi-maggd): 
*Ci1ta visuddhi nãma sa upacaãra a††ha—samapaffiyo” 


“Cận định cũng như định hợp với bất kỳ một trong tám 
thiên chứng được gọi là tâm thanh tịnh” 


Như vậy, cận định nên được bao gồm trong chánh định. 
Một hành giả dùng hoặc cận định hoặc định bác ¿hiển (jhãna) 
như là nền tảng của thiền Vipassanä và thọ trì thiền Vipassanä 
xác định danh — sắc là vó tường (anicca), khổ (dukkha) và vô 
ngã (anafa). Định kết hợp với trí minh sát (vipassana) theo 
cách này được gọi là “khanikasamadh?` (sát-na định). 


TM. 1.89 
Lái 147072092020) 


14 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Đức Phật miêu tả bốn mươi đề mục thiền cho /h/ễn định 
(samatha bhãvanä). Bắt kỳ một trong bôn mươi đề mục thiền 
này đều có thể được chọn để tu tập chánh định, với điều kiện 
là các chỉ dạy của Đức Phật được tuân thủ một cách đúng đắn 
dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư có đủ năng lực. 


Thọ Trì Niệm Hơi Thở (Ánapaãngdssafi) 

Niệm Hơi Thở (Änãpãnassafi) là một trong những đề 
mục thiền hiệu quả nhất đề tu tập định một cách nhanh chóng. 
Nó nhận được nhiều sự tán dương của Đức Phật'“'* và được 
sử dụng ở nhiều trung tâm thiền như là đề mục thiên đặc biệt 
(pãrihãriya kammafthana) để tu tập định. Nếu thực hành một 
cách đúng đắn theo chỉ dẫn của Đức Phật, nó có thể tu tập 
tâm đến tứ /hiển sắc giới (rũpävacara jhãna) theo hệ thỗng 
thiên (jhãna) bỗn bậc. 


Niệm Hơi Thở (Änãpãnassaii) nên được tu tập theo bốn 
bước theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (näpãnassafi 
Suia), đó là, (1) nhận biết hơi thở dài, (2) nhận biết hơi thở 
ngắn, (3) nhận biết toàn thân hơi thở, (4) an tịnh hơi thở. 
Trong thực hành, theo hướng dẫn được đưa ra trong các Chú 
giải, đầu tiên hành giả được dạy nhận biết hơi /hở vào 
(assäsa) và hơi thở ra (passãsa) bằng phương pháp Đếm" 
(Gananaänaya) đề phát triển niệm một cách nhanh chóng. 

Hành giả (yogi) nên nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra 
nhờ sự xúc chạm nhẹ nhàng của chúng ở đầu mũi hoặc lỗ mũi 
'* Vs, 1,283; Vs.Ti. 1.342 


15 S 3.279: Vbh. 1.88 
5 Ws, 1/271 


Khai Thông Thiền Định 15 





hay ở môi trên, bất kỳ chỗ nào mà sự xúc chạm là rõ ràng 
trong khi hành giả ngôi thăng lưng, buông lỏng với mắt nhăm 
và thở một cách bình thường. 


“Chỉ khi hành giả thục hành niệm hơi thở 
(anäpänassati) bằng cách an trú niệm trên hơi thở ở điểm xúc 
chạm rõ ràng với hơi thở vào và hơi thở ra thì hành giả mới 
hoàn thành đây đủ định niệm hơi thở (änãpãnassari) và 
thiên”" 

Hành giả nên tập trung tâm mình ở một điểm (điểm xúc 
chạm) trên hơi thở để phát triển nhất tâm (ekagga¿a), là một 
tâm sở đại diện cho định (samadh¿). Hành giả không nên để 
tâm mình lang thang đến các đối tượng giác quan khác hay 
bất kỳ cảm giác thân thể nào không phải là đề mục ziệm hơi 
thở (ãnäpaãnassafi). 


Phương Pháp Đếm 

Trong việc đếm hơi thở, hành giả nên thở vào, thở ra và 
đếm một; thở vào, thở ra và đếm hai, và cứ thế tiếp tục đến 
tám với sự tôn kính Thánh Đạo tám ngành. Khi tâm vẫn lặng 
lẽ gắn chặt vào hơi thở khoảng một giờ đồng hồ trong mỗi 
thời ngồi thiền, hành giả có thể dừng việc đếm và tiếp tục 
nhận biết hơi thở một cách lặng lẽ. Khi hành giả có thể tập 
trung vào hơi thở trong một giờ hay hơn nữa ở mỗi thời ngồi 
thiền, hành giả ấy nên tiến đến bước tiếp theo. 


! Vs. 1,278 ff 


16 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như Toàn Thân Hơi 
Thở 

Chiều dài hơi thở nên được xác định bằng khoảng thời 
gian diễn ra hơi thở. Nếu thở vào hay thở ra mất nhiều thời 
gian thì hơi thở đó diễn ra dài. Nếu thở vào hay thở ra mất ít 
thời gian thì hơi thở đó diễn ra ngăn. 


Hơi thở có thể là dài hay ngăn một lúc hay trong toàn 
thời ngồi thiền. Bất kể nó là gì, sau khi hành giả nhận biết 
chiều dài của hơi thở, hành giả cũng nên nhận biết toàn thân 
hơi thở từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc ở điểm xúc chạm của 
nó ở đầu mũi hoặc ở lỗ mũi hoặc ở môi trên. Hành giả không 
nên theo hơi thở đi vào phía trong hay ra bên ngoài. Hành giả 
nên hành động như một người gác cổng. 


Một người gác công không kiểm tra những người ở bên 
trong hay bên ngoài đô thị vì chúng không phải là việc của 
anh ta. Nhưng người gác cổng xem xét từng người khi người 
đó đến cổng. Tương tự, hành giả không quan tâm đến hơi thở 
đã vào trong hay ra ngoài mũi vì nó không phải là việc của 
hành giả. Nhưng mối quan tâm của hành giả chính là mỗi lần 
hơi thở vào hay hơi thở ra đến cửa lỗ mũi. 


Hành giả cũng nên hành động như một người thợ xẻ gỗ. 
Người thợ xẻ tập trung sự chú ý của mình vào các răng cưa ở 
điểm tiếp xúc với khúc gỗ mà không quan tâm đến các răng 
cưa đang tiến lại gần hay đi ra xa, mặc dù chúng không hè xa 
lạ gì với anh ta khi chúng tới lui như vậy. 


Theo cách tương tự, hành giả an trú niệm trên hơi thở ở 
điêm xúc chạm với lỗ mũi hoặc với môi trên mà không quan 


Khai Thông Thiền Định 17 





tâm đến hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng lại gần hay ra xa, 
mặc dù chúng không hề xa lạ gì với hành giả khi chúng đi lại 
như vậy. 


Khi hành giả có thể tập trung tâm mình một cách lặng lẽ 
và tỉnh giác vào lúc khởi đầu, lúc giữa và lúc kết thúc của hơi 
thở vào và hơi thở ra trong một giờ đồng hồ hoặc hơn nữa ở 
mỗi thời ngồi thiền, hành giả nên tiến lên bước thứ tư. 

An Tịnh Hơi Thở 

Khi hành giả chú tâm quan sát hơi thở vào và hơi thở ra 
để nhận biết toàn thân hơi thở, hơi thở của hành giả sẽ càng 
trở nên nhẹ nhàng và vi tế hơn. Trong khi các đề mục thiền 
khác trở nên cảng rõ ràng hơn ở các giai đoạn cao hơn, ø/Êm 
hơi thở (ãnäpãnassai) thì không như vậy. Thực tế, khi hành 
giả tiếp tục tu tập, hơi thở càng trở nên vi tế hơn đối với hành 
giả ở mỗi giai đoạn cao hơn, và thậm chí đến lúc mà nó 
không còn rõ ràng hay biểu hiện nào nữa. 

Khi hơi thở trở nên không còn rõ ràng nữa, hành giả 
không nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bỏ đi. Hành giả nên 
tiếp tục ngồi thiền như trước và tạm thời thay hơi thở thực sự 
băng nơi mà bình thường hơi thở vẫn xúc chạm như là đề 
mục hành thiền. 


Khi hành giả chú tâm theo cách này, niệm của hành giả 
sẽ từ từ tăng trưởng và hơi thở sẽ xuất hiện trở lại không lâu 
sau đó. Rồi hành giả nên tiếp tục tập trung sự chú ý vào hơi 
thở vào và hơi thở ra ở điểm xúc chạm đề nhận biết toàn thân 
hơi thở. 


18 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Sự Xuất Hiện Tướng Của Định 

Trong niệm hơi thở, có tất cả ba loại #ướng hay hình ảnh 
(nimitia) của thiền có thê đạt được. Chúng là chuẩn bị tướng 
(parikamma-nimitta), học tưởng (uggahanimitfa) và tợ tướng 
(patibhaga-nimiifa). 


Hơi thở vào và hơi thở ra tự nhiên có thể được lấy làm 
chuân bị tướng. Hình ảnh màu xám tôi xuât hiện ở một mức 
độ định tâm nhât định cũng được coi là chuân bị tướng. 


Một hình ảnh trắng như bông gòn hoặc sợi tơ xuất hiện ở 
mức độ định cao hơn được gọi là học tướng. Đây là một mô 
tả chung. Hình ảnh về màu sắc và hình dạng khác cũng có thể 
xuất hiện. Các tướng khác nhau có thể xuất hiện với những 
người khác nhau vì sự khác biệt về tưởng. 


Khi định phát triển sâu hơn, hình ảnh hay tướng có thể 
trở nên rất trong sáng và sáng rực như sao hôm. Dấu hiệu này 
được lấy làm tợ tướng. Lại nữa, tướng có thể xuất hiện ở các 
hình dạng khác nhau như một ngôi sao hôm, một viên ruby 
tròn, một viên ngọc trai, một hạt bông tơ, một dải băng lụa, 
một luồng khói, dĩa mặt trăng v.v. 


Mặc dù nghiệp xứ hơi thở (anäpãna kammafthana) chỉ là 
một đề mục thiền và là một loại thiền đơn độc nhưng nó cho 
ra nhiều dạng đướng (nimifa) khác nhau vì sự khác biệt về 
tưởng của những người khác nhau, và cũng vì sự thay đổi của 
tưởng theo thời g1an của cùng một người. 

Thông thường, tướng có màu thuần trắng như một khối 
bông gòn được gọi là học tướng. Nó không trong sáng như 
thủy tỉnh. Khi tướng thay đổi từ màu thuần trắng sang một 


Khai Thông Thiền Định 19 





tướng trong sáng và sáng rực như sao hôm hoặc như một 
mảnh thủy tình trong sáng và sáng rực, nó được gọi là tợ 
tướng. 


Khi tướng xuất hiện ở hình dạng một viên ruby, tướng 
mà giống như viên ruby không trong sáng là học tướng, còn 
nếu đó là viên ruby trong sáng thì là tợ tướng. Hành giả nên 
hiểu theo cách tương tự cho các tướng còn lại. 


Thiền tướng có thể xuất hiện trong một bước trước đó 
hoặc nó có thể xuất hiện ở trước mặt. Hành giả không nên 
chú ý đến các tướng này vì chúng không ổn định. Thiền 
tướng nên xuất hiện ở điểm xúc chạm của hơi thở với lỗ mũi. 
Một vài tướng có thể kéo dài từ lỗ mũi vào trong hoặc ra 
ngoài như một cái que. Trong các trường hợp này, hành giả 
không nên đề tâm mình đi theo tướng vào trong hay ra ngoài; 
hành giả nên giữ tâm thiền đắm chìm vào tướng hiện diện gần 
lỗ mũi nhất. 

Khi tâm thiền vẫn gắn chặt một cách lặng lẽ với tướng 
trong một, hai... giờ đồng hồ ở mỗi thời ngồi thiền, tướng sẽ 
từ từ và chằm chậm trở nên ngày càng trong sáng và sáng 
chói hơn. Khi tướng đặc biệt trong sáng và sáng chói, nó trở 
thành tợ tướng. 


Tu Tập 4n Chỉ (appana) 

Từ thời điểm tợ tướng xuất hiện, các ứriên cái (nwarana) 
bị diệt trừ khỏi tâm. Các phiền não còn lại bị đè nén. Tâm 
được thanh tịnh và niệm (sai) vẫn bám chặt vào fợ fướng hơi 
thở (änãpanapafibhäga nimïíía) một cách chăm chú và khăng 
khít. 


20 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Một lưu ý nên được chỉ ra ở đây. Trong cả hai bước, khi 
mà học tướng và sau đó là tợ tướng trở nên ổn định và đồng 
nhất với hơi thở vào và hơi thở ra, và hành giả đang cố găng 
an trú niệm của mình một cách vững chắc và lặng lẽ trên 
tướng, hành giả nên tránh xem xét tướng rồi lại xem xét hơi 
thở. Hành giả nên dừng hoàn toàn việc xem xét hơi thở như 
trước đây, và gắn chặt tâm thiền của mình vào ứướng hơi thở 
(anãpäng nỉmiffa) một cách trọn vẹn. 


Trong trường hợp /ướng (nữnifia) biễn mắt, hành giả nên 
quan sát hơi thở vào và hơi thở ra như trước đây. Khi /zớng 
(nimitía) xuất hiện trở lại và trở nên ổn định, hành giả lại chỉ 
nên cô gắng nhận biết /ướng (nữmifa) mà thôi. Nếu hành giả 
thực hành theo cách này, ứướng (nimifa) sẽ vững chắc và 
định sẽ dần tăng trưởng đến cận định. 


Trong thực tế, giỗng như chánh cung hoàng hậu hết lòng 
chăm sóc đề bảo vệ phôi thai một vị chuyển luân thánh vương 
tương lai, và giống như người nông dân chăm chỉ bảo vệ 
ruộng lúa gạo và lúa mạch với các hạt chín, cũng vậy hành 
giả nên bảo vệ cần thận fợ tướng hơi thở (änãpãna patibhäga 
nhnï1a). 


Hành giả nên guán xét (rợ/lect) trên tợ tướng ấy lặp đi 
lặp lại nhiều lần. Bằng cách quán xét lặp đi lặp lại như vậy, 
hành giả nên có gắng bảo vệ cận định đề nó không bị mất đi. 
Hành giả nên quân bình ngũ căn (indrj;a) bằng cách giữ 
chúng dưới sự kiểm soát của niệm và cân bằng Øinh ấn 
(vziya) với định (samadhì) và tín (saddha) với tuệ (pañña). 


Khai Thông Thiền Định 2l 





Hành giả cũng nên quân bình /hát giác chỉ (Bojjhanga). 
Vào lúc tâm thiền lơi lỏng khỏi đối tượng thiền (tợ tướng) và 
tinh thân lui sụt, hành giả nên tu tập ba giác chỉ liên quan đến 
trạch pháp (dhammavicaya), tỉnh tấn (vmiya) và hỷ (pHì). 
Bằng cách làm như vậy, hành giả giữ vững được tỉnh thần và 
nâng cao ý chí đang lơi lỏng của mình lên. 


Mặt khác, khi tâm thiền quá hăng hái, trạo cử và phóng 
dật vì các lý do như tinh tấn quá vượt trội, hành giả nên tu tập 
ba giác chỉ liên quan đến ứjnh (passaddhi), định (samadhi) và 
xả (upekkhä). Bằng cách làm như vậy, hành giả chế ngự được 
tâm hăng hái và trạo cử của mình và ngăn chặn sự phóng tâm. 


Niệm (safi) kiểm soát và bảo vệ đối tượng thiền không bị 
biến mất. Nó cũng kiểm soát và bảo vệ cho tâm thiền nhận 
biết liên tục đối tượng thiền và không để bị rơi khỏi thiền. 
Như vậy, nó luôn luôn cần thiết vào mọi lúc (sabbafh7ka).' 

Khi hành giả có thê phát triển định để có thể an trú tâm 
thiền của mình một cách lặng lẽ và vững chắc trên đối tượng 
tợ tướng rất trong sáng và sáng chói trong một, hai... giờ đồng 
hồ, tướng trở nên trong sáng và sáng chói phi thường ở giai 
đoạn an chỉ định đầy đủ. Xuất khỏi an chỉ định, hành giả nên 
chuyên sự chú ý đến sắc ý vật hay tâm cơ (hadaya-vatthu, 
heart-base) trong trái tim. Nếu hành giả thực hành nhiều lần, 
hành giả có thể dễ dàng phân biệt bằng tuệ của mình ý môn 
(bhavanga cita — tâm hữu phần hay tâm hộ kiếp) sáng trong 
vốn nương vào sắc ý vật để khởi sanh. Hành giả cũng có thể 
phân biệt bằng tuệ của mình tợ tướng xuất hiện ở nơi ý môn. 


'8 Vs. 1,125—126; Vs.Ti. 1.150-4 


22 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 


Rồi hành giả nên cố găng tu tập định để nó tăng trưởng 
ngày càng cao hơn và quan sát ý môn cùng với tợ tướng, hành 
giả nên quán xét các thiền chỉ vốn lẫy tợ tướng làm đối tượng 
của chúng. Hành giả sẽ dần phân biệt được chúng bằng tuệ 
của mình mà không gặp nhiều khó khăn. 


Năm Thiền Chỉ 

1. Tâm (vifakka): hướng và đặt tâm lên tợ tướng. 

2. Tứ (vicara): duy trì tâm và quán xét lặp đi lặp lại trên 

tợ tướng. 

3. Hý (prri): hần hoan, vui thích hoặc sung sướng với tợ 

tướng. 

4. Lạc (sukha): cảm giác an vui, thích thú hạnh phúc với 

tợ tướng. 

5. Nhất tâm (ekaggatä): hợp nhất và an trú tâm lặng lẽ 

trên tợ tướng. 

Khi các thiền chỉ được phát triển đầy đủ, khi đó có thể 
công nhận răng sơ (hiên thiện sắc giới (rũpävacara kusala 
jhãna) đã phát sanh nơi hành giả. Sau đó, hành giả nên nhập 
vào bác (hiển (jhãna) thường xuyên mà không phải suy xét 
nó nhiều. Hành giả cũng nên thực hành tu tập năm pháp thuần 
thục đối với sơ thiền. 


Năm Cách Thuần Thục 


1. Thuần thục quán xét chỉ thiên theo tâm hướng ÿ 
môn (Avajjanavas!) - khả năng phân biệt các chi thiên 


Khai Thông Thiền Định 23 





bằng tuệ liên kết với tâm hướng ý môn 
(manodvaravajjana ci114); 

2. Thuần thục trong nhập định (Samäpajjanavas?) 
— khả năng nhập vào bác (hiển (jhãna) bất cứ khi nào 
hành giả muốn; 

3. Thuần thục việc quyết định thời gian nhập định 
(Adhitthanavas?) — khả năng trú trong an chỉ thiên 
(jhãna) trong khoảng thời gian bất kỳ mà hành giả 
muốn; 

4. Thuân thục trong xuất định (Vulthãnavasi) — 
khả năng xuất khỏi bác fhiển (jhãna) an chỉ vào cuối 
thời gian đã định; 

5. Thuần thục quán xét các chỉ thiên theo tâm tốc 
hành (Paccavekkhanavas) — khả năng xét duyệt các 
chi thiền bằng tuệ liên kết với các fâm fốc hành 
(/avana cita) 

Sau khi hành giả thuần thục theo năm cách đối với sơ 
thiền, hành giả có thể tu tập nhị thiền bằng cách loại bỏ chỉ 
thiền ứẩm (viakka) và tứ (vicara). Lại nữa, sau khi đạt được 
sự thuần thục theo năm cách đối với nhị thiền, hành giả có thể 
tu tập tam thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền zÿ (p7). 
Tương tự, sau khi đạt được sự thuần thục theo năm cách đối 
với tam thiền, hành giả có thể tu tập tứ thiền bằng cách loại 
bỏ tiếp chỉ thiền /zc (sukha). Hành giả cũng có thể làm sự 
chứng đạt tứ ¿hiên (/hãna) vững chắc bằng cách phân biệt các 
thiền chỉ (xả — „pekkhäã và nhất tâm — ekagsaiä) và các đặc 
tính riêng biệt khác của tứ ¿iên (jhãna). 


24 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Bốn Thiên Bảo Hộ (Cafurãrakkha— 
kammafthãna) ` 

Bốn đề mục thiền bảo hộ là: 

1. Thiên Tâm Từ (Mettä-bhävan3): tu tập tâm từ; 

2. Niệm án đức Phật (Buddhanussafi): quán tưởng ân 
đức Phật; 

3. Thiên quản bắt tịnh (Asubha bhãvan8): quán tưởng sự 
bất tịnh; 

4. Niệm sự chết (Maranänussari): quán tưởng sự chết. 

Bốn đề mục thiền này phục vụ như là Nhất thiết xứ 
Nghiệp xứ — “sabbatthaka kamma††hana”; nghĩa là, các đề 
mục thiền đáng được mong muốn trong tất cả các lý do. Tu 
tập chúng để bảo hộ bản thân hành giả khỏi các hiểm nguy 
bên trong (kilesa — phiên não) và các hiểm nguy bên ngoài. 
Tu Tập Thiền Tâm Từ (Metfä-Bhãvana)* 


Đề lây chính mình làm ví dụ nhằm tu tập sự cảm thông 
và quan tâm đên người khác, trước tiên, hành giả phải làm 
ngập tràn từ tâm với chính bản thân mình từng lúc như sau. 


'9 Ws, 1,94; D.T¡. 2.296ff 
2° Vs, 1,287-307 


Khai Thông Thiền Định 25 





(1) Aham avero homi, 

(2) Avyapajjo homi, 

(3) Anigho hofi, 

(4) SukhT attänam pariharđmi., 

1. Cầu mong cho tôi thoát khỏi hận thù, 

2. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm, 

3. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ thân, 

4. Cầu mong cho tôi được an vui, hạnh phúc. 


Tiếp theo hành giả nên phát triển tâm từ hướng đến thầy 
tế độ hoặc thầy giáo thọ hoặc một người tương tự mà hành 
giả quý mến, kính trọng và có cùng giới tính với hành giả. 
Hành giả nên hồi tưởng đến sự rộng lượng và những lời trìu 
mến... của người đó để khơi dậy lòng yêu thương và quý 
mến, cũng như giới hạnh, sự hiểu biết... của người đó để khơi 
gợi lòng tôn kính và kính trọng. Rồi hành giả nên phát triển 
tâm từ hướng đến người đó theo cách sau. 


Ayam sapDuriso 
1. Avero hotu, 

2. Avyyapdajjo hotu, 
3. Anigho hofu, 


4. Sukh1 qaãnam pariharäatu. 


26 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Cầu mong con người hiền thiện này 
1. thoát khỏi hận thù, 

2. thoát khỏi khổ tâm, 

3. thoát khỏi khổ thân, 

4. được an vui và hạnh phúc. 

Nếu hành giả đã chứng đắc tứ /biển (jhãna) bằng việc 
thực hành Niệm hơi thở (Anãpãnassafi), trước tiên, hành giả 
phát triên bác (hiên (jhana) ây băng cách quán xét tợ tướng 
của niệm hơi thở (anãpaänassafi). Khi ánh sảng của bậc thiên 
bắt đâu trở nên rât sáng rực và chói lọi, hành giả xuât khỏi 
thiên ây và tập trung tâm mình vào người mà hành giả yêu 
mên và tôn kính. Người đó sẽ xuât hiện rõ ràng trong ánh 
sáng chói lọi. Hành giả nên hình dung người đó ở khoảng 
cách 1,8m trước mặt mình. Rôi tập trung sự chú ý vào người 
đó, hành giả tu tập tâm từ theo bôn cách như đã đê cập ở trên. 

Việc tu tập tâm từ sẽ tiến triển một cách trôi chảy và 
nhanh chóng khi nó có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của tứ thiền 
hơi thở. Sau khi tu tập tâm từ theo bôn cách, hành giả chọn 
một cách, ví dụ “Câu mong con người hiện thiện này thoát 
khỏi khô tâm”. Hành giả nên hình dung ra dáng vẻ hạnh phúc 
nhât của người đó và quán xét lặp đi lặp lại “Câu mong con 
người hiên thiện này thoát khỏi khô tâm”. 

Khi tâm của hành giả lặng lẽ, yên lặng, bình lặng và tập 
trung tôt vào hình dáng của nhân vật đáng kính trong một giờ 
đông hô hoặc hơn nữa, hành giả nên kiêm tra các thiền chỉ 
trong ý môn của mình. Nếu tất cả năm thiền chi xuất hiện rõ 


Khai Thông Thiền Định 27 





ràng trong tuệ nhãn của hành giả, lúc đó có thể công nhận 
rằng hành giả đã chứng đạt sơ fhiển tâm từ (mettäbhävan8). 
Hành giả nên thực hành để đạt được sự thuần thục theo năm 
cách đối với bậc thiển (jhãna) này và rồi tu tập nhị thiền và 
tam (hiển tâm từ (meHã jhãna) như đã mô tả trong niệm hơi 
thở (ãnäpaãnassafi). 


Theo hướng dẫn được đưa ra trong 7hanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga)”` và Mahatika^°, hành giả nên tu tập tâm từ 
đến tam ứhiển (jhãna) hướng đến từng người. Vì có bốn cách 
tu tập thiền tâm từ, hành giả nên chứng đạt tam fhiển (jhãna) 
theo từng cách. 


Khi hành giả đạt được thành công như cách mô tả ở trên, 
hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự hướng đến 
người đáng kính và đáng quý mến khác. Hành giả nên tu tập 
thành công tâm từ hướng đến ít nhất mười người như vậy. 


Rồi hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự hướng 
đến những người rất thân yêu bao gồm cha mẹ, anh em trai, 
chị em gái, bà con họ hàng và bạn bẻ, từng loại người một. 
Đối tượng phải cùng giới tính với hành giả và phải chứng đắc 
tam thiền theo từng cách một trong bốn cách tu tập tâm từ. 

Tiếp theo, hành giả nên tu tập tâm từ theo cách tương tự 
hướng đến ít nhất mười người không thương, không ghét và 
rồi đến những người thù địch, từng người một. Trước khi 
hành giả tu tập £âm từ (metä) hướng đến một kẻ thù, đầu tiên 
hành giả nên tu tập tâm từ với người đáng kính và đáng quý 


“! Ựs, 1,289 
?2 Vs,T¡. 1.364 


28 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





mến khác, rồi đến người thân yêu, và rồi đến những người 
không thương, không ghét. Khi tâm hành giả mềm mại, dễ 
uốn nắn và được khéo tu tập, và ánh sáng của thiền là rất 
mạnh và sáng chói, rồi hành giả hình dung ra người thù địch 
trong ánh sáng của thiên và tu tập tâm từ hướng đên người đó. 

Nếu hành giả không thể đắc thiền vì sự phẫn uất đối với 
kẻ thù, hành giả phải xua đuổi sự phẫn uất băng cách quán xét 
theo mười cách đã được miêu tả trong 7haạnh Tịnh Đạo 
(Wisuddhi Magsa®). Hành giả nên tu dưỡng /đm từ (metfä) 
theo cách này hướng đên tât cả các kẻ thù, từng người một. 

Khi hành giả có thể tu tập âm từ (me) một cách bình 
đăng hướng đến bốn loại người: 

1. 4a: bản thân hành giả, 

2. Pa: người thân yêu bao gồm những người đáng kính 
và đáng quý mên, 

3. Majjhaffa: người trung tính tức là người không 
thương, không ghét, 

4. Verr: kẻ thù hay người mà hành giả căm ghét. 

và khi hành giả có thể phá bỏ ranh giới phân biệt các 
loại người, lúc đó, hành giả được nói là đã phá bỏ ranh giới 
giữa mọi người hoặc chứng đạt sự phá bỏ ranh giới 
(sữnãsambheda). 

Như vậy, tướng và cận hành đạt được bởi hành giả đồng 
thời với việc phá bỏ các ranh giới. Nhưng khi việc phá bỏ 


?3 Vs, 1,289-300 


Khai Thông Thiền Định 29 





ranh giới có kết quả, hành giả đạt tới an chỉ định theo cách 
mô tả trước đây mà không có khó khăn gì băng cách tu dưỡng 
và phát triển cũng tướng đó lặp đi lặp lại. 


Theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magea), việc chứng đạt 
sự phả bỏ ranh giới (sữnãsambheda) chỉ thành công với hành 
giả nào mà tâm của vị ấy đã đạt đến bậc /hiển (/hãna) khi tu 
tập fđm từ (mefí4) hướng đến bốn loại người. Lại nữa, sự tu 
tập tâm từ theo 528 cách chỉ có thể thành tựu trọn vẹn với 
những ai mà tâm đã đạt được an chỉ định và đã chứng đắc sự 
phá bỏ ranh giới (simãsambheda). Giờ đây, hành giả có thê tu 
tập đâm từ (metfí4) theo 528 cách như được miêu tả trong 
Phân Tích Đạo (Patisambhida Magga?) và an trú trong trạng 
thái vi diệu tỏa khắp mọi hướng với tâm từ. 

Niệm Ẩn Đức Phật (Buddhãnussati)° 

Đối với hành giả đã chứng đạt tứ thiền bằng cách thực 
hành Miệm hơi thở (Ảnãpãnassari), trước tiên, hành giả nên 
phát triển đến tứ thiền, là thiền đi cùng với ánh sáng rất rực rỡ 
và xuyên thấu. Với sự trợ giúp của ánh sáng này, hành giả hồi 
tưởng hoặc hình dung một bức tượng Phật mà hành giả tôn 
kính và kính trọng. Khi hành giả thấy pho tượng một cách rõ 
ràng trong ánh sáng, hành giả nên đảnh lễ và xem răng đó 
chính là Đức Phật đang tại thế. 

Rồi hành giả nên đổi sự chú ý từ hình ảnh Đức Phật sang 
các ân đức Phật và quán xét các ân đức ấy lặp đi lặp lại. Hành 
giả lần lượt quán xét tất cả chín ân đức Phật, và rồi chọn ra 


24 Ps, 314 
25 Vs, 1.191ff 


30 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





một ân đức mà hành giả thích nhất và quán tưởng nó lặp đi 
lặp lại, ví dụ “araham, araham”. Khi định của hành giả tăng 
trưởng, hình ảnh Đức Phật biến mất trong khi tâm hành giả 
vẫn tập trung trên ân đức riêng biệt ấy. Khi đó, hành giả 
không nên cố gắng hồi tưởng hay tìm kiếm hình ảnh Đức 
Phật; hành giả chỉ nên tập trung tâm mình trên ân đức ấy mà 
thôi. 

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của định tứ thiền, hành giả SẼ 
sớm chứng đạt cận định ở đề mục Miệm Ấn Đức Phật 
(Buddhanussari). Khi tâm hành giả vẫn lặng lẽ tập trung vào 
ân đức trong một giờ đồng hồ hay hơn nữa mà không có bất 
kỳ sự xao lãng nào, hành giả nên suy xét các thiền chi. Hành 
giả sẽ nhận thấy rằng mình đã đạt được cận định vì có thể 
thấy các chỉ thiền là lặng lẽ và được khéo tu tập. 


Một hành giả đã chứng đạt cận định đề mục thiền Niệm 
Ân Đức Phật (Buddhamussari) thì đạt được tín tâm và tôn 
kính trọn vẹn nơi Đức Phật, có được niệm, tuệ tốt, nhiều hỷ 
và lạc. Hành giả cảm thấy như thể đang sống trong sự hiện 
diện của Đức Phật và vì vậy có thể tránh các hành động tà 
hạnh. Thân của hành giả, đã được thấm và an trú vào ân đức 
Phật, trở nên đáng cung kính như tháp thờ xá-lợi. Như vậy, 
hành giả được bảo vệ khỏi tất cả các hiểm nguy. 


Thiền Quán Bất Tịnh (Asubha Bhãvan8)°® 

Quán bất tịnh cũng là một đề mục thiền rất hữu ích. Đề 
mục này được nhiều lời tán dương của Đức Phật vì nó là đề 
mục thiên hiệu quả nhât đê chính phục /hzn ái (raãga). Thực 


2® Vs, 1,173—190 


Khai Thông Thiền Định 31 





vậy, con quỷ (ham ái (rãga) SỢ nhất là sự bất tịnh vì nó bị chế 
ngự bởi fưởng bất tịnh (asubha-safñfñai). 

Lại nữa, với hành giả đã chứng đạt tứ (hiển (jhãna) hơi 
thở (änäpãna), hành giả ấy có thê tu tập dễ dàng và nhanh 
chóng sơ /hiển quán bắt tịnh (asubha bhãvan8). Trước tiên, 
hành giả phát triển đến tứ thiền đã chứng đắc. Khi tuệ của 
thiền kết hợp với định bậc thiên (jhãna samadlhi) thứ tư thì 
tỏa ánh sáng rất rực rỡ, chói lọi theo mọi hướng, chiếu sảng 
vùng xung quanh, hành giả hồi tưởng tướng của xác chết ghê 
tởm nhất có cùng giới tính như là hành giả đã thấy trước đây. 
Hành giả có gắng quan sát xác chết đó dưới ánh sáng sáng 
chói ấy. 

Khi hành giả có thể thấy xác chết rõ ràng dưới ánh sáng 
chói lọi, xuyên thấu, hành giả tập trung tâm thiền của mình 
một cách lặng lẽ trên xác chết ở vị trí gớm ghiếc nhất, có 
găng phân biệt tướng bất tịnh nơi xác chết như đã được chỉ 
dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga?). 


Hành giả quán xét lặp đi lặp lại tướng bất tịnh: 
“pafikila, pafikhla ” hoặc “bất tịnh, bất tịnh”. Khi tâm thiền 
vẫn lặng lẽ gắn chặt trên tướng bất tịnh trong một, hai giờ 
đồng hồ..., tướng của xác chết thay đổi từ học tướng sang tợ 
tướng. Tướng xác chết mà hành giả thấy rõ ràng như thê hành 
giả đang nhìn xác chết với cặp mắt mở là học tướng. Tướng 
này xuất hiện như một cảnh tượng gớm guốc, xấu xí, dễ sợ và 
khủng khiếp. 


“Vs, 1.17§8ff 


32 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Khi tợ tướng phát sanh, /ác ý thiển (bhãvanä- 
manasikara) được khéo tu tập và cao thượng, và tướng của 
xác chết trở nên an tịnh và vững vàng. Như vậy, tợ tướng xuất 
hiện như một người đàn ông giàu sang có tứ chi tròn trĩnh 
năm nghỉ sau khi ăn uống no nê.® 


Quan sát tợ tướng, hành giả quán xét là “0?aƒikiila, 
pafikhla ` hoặc “bắt tịnh, bất tịnh” nhiều lần cho đến khi tâm 
thiền vẫn an trú lặng lẽ trên tướng được một, hai giờ đồng hồ 
hoặc hơn nữa. Rồi hành giả suy xét năm thiền chi để nhận 
thấy chúng hiển hiện rõ ràng. Đến đây có thể cho rằng hành 
giả đã chứng đắc sơ thiền. Hành giả nên thực hành tốt để đạt 
được sự thuần thục theo năm cách đối với bậc thiền này. 


Hành giả nào mà đã đắc được bất kỳ một trong mười đề 
mục thiền xác chết thì đạt được tưởng bất tịnh (asubha— 
saññä) và có thê trấn áp được £ham ái (lobha) của mình. Như 
vậy, hành giả thoát khỏi sự tham ái, say mê, phù phiếm và 
giống như một vị A-la-hán. 


Niệm Sự Chết (Maranänussati) 

Theo hướng dẫn được đưa ra trong 7hanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magsa®) và Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipa†thana 
Suia), hành giả, là người tu tập thành công sơ thiền bằng 
cách quản xét sự bất tịnh của một xác chết (asubha— 
bhãvan8), có thê dễ dàng chuyên sang thiền Niệm Sự Chết. 


?8 Vs, 1.183—184; Vs.Ti. 1.210 
2® Vs,1.222_-223 


Khai Thông Thiền Định 33 





Đầu tiên, hành giả hồi tưởng học tướng hoặc tợ tướng 
của xác chết mà hành giả đã tu tập trước đây. Rồi hành giả 
quán xét sự bất tịnh của nó để tu tập đến sơ thiền guán bất 
tịnh (asubha-bhãvanä). Sau đó, hành giả xuất khỏi thiền ấy 
và quán xét bản chất của sự chết “Thân này của ta đây có bản 
chất phải bị tiêu hoại. Ta chắc chắn sẽ chết. Ta không thể 
tránh khỏi cái chết.” 

Hành giả nên liên tục tập trung sự chú ý vào bản chất cái 
chết của chính mình, an trú niệm về sự chết và phát triển ý 
thức kinh cảm (sense oƒ urgeney — ý thức khẩn cấp) cùng với 
hiểu biết về sự chết. Hành giả, bằng nhãn tâm của mình, sẽ 
sớm quan sát xác chết ghê tởm của chính bản thân hành giả 
thay cho xác chết bên ngoài kia. Sau đó, hành giả phân biệt 
bằng tuệ bản chất của sự cắt đứt mạng căn (jwitindriya) ở nơi 
xác chết của chính mình. 


Và tập trung tâm thiền vào đối tượng là sự cắt đứt mạng 
căn (lje-ƒaculiy) hay nói cách khác là sự chấm dứt tâm hữu 
phần (bhavauga) vốn là tâm liên kết với mạng (/jmwiía) căn, 
hành giả quán xét lặp đi lặp lại một trong các cách mà hành 
giả thích nhất sau đây. 


1. Maranam me dhuvam, jT1vitam me adhvam. 


Cải chết của ta là chắc chăn, còn mạng sông của ta là 
không chắc chăn. 


2. Maranam me bhavissafi. 
Cải chết của ta chắc chăn sẽ Xảy ra. 


3. Maranapariyosanam me jIVitam 


34 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Mạng sông của ta chỉ có cái chết là sự kết thúc. 
4. Marana maranam 
Chết, chết. 


Hành giả nên hăng hái, phấn đấu tập trung tâm thiền vào 
đối tượng là sự cắt đứt mạng căn trong xác chết của chính 
mình trong một giờ, hai giờ hay nhiều hơn. Nếu thành công, 
hành giả sẽ thấy các chi thiền trở nên rõ ràng. Vì đối tượng 
thiền là bản chất của sự chết và sự khủng khiếp, làm thức tỉnh 
ý thức kinh cảm, chỉ có cận định (upacära7hana) phát sanh. 


Nhờ các lợi lạc của thiền ziệm sự chết (Marananussafi), 
hành giả đạt được tưởng về sự ghê tởm và tan biến ảo tưởng 
đối với tất cả các loại hiện hữu; vị ấy cắt đứt sự dính mắc với 
cuộc sống và các tài vật; tránh xa việc làm xấu ác và nhiều 
tích trữ; hành giả phát triển ứưởng về vô thường (anicca- 
saññä) và kết quả là tưởng về khổ (dukkha-safññä) và tưởng 
về vô ngã (anafa-saññä). Cuỗi cùng, hành giả phát triển ý 
thức kinh cảm (samvega — động tâm) để nhanh chóng thọ trì 
hành thiền. 


Tu Tập Định Bằng Các Biến Xứ (Kasina) 

Hành giả là người đã chứng đạt Chánh định 
(Sammäãsamadhi) bằng thiền niệm hơi thở (änãpãnassaii) thì 
có thể dễ dàng và nhanh chóng thọ trì các thiền biến xứ 
(kasina) đề tu tập bốn bậc /hiển sắc giới (rũpävacara jhãna) 
theo các phương thức được mô tả trong J7suddhi Magga° hay 


3° Vs, 1,115 


Khai Thông Thiền Định 35 





Thanh Tịnh Đạo*'. Hành giả không cần phải chuẩn bị dụng cụ 
đặc biệt nào cho mười Đ/ên xứ (kasina). Hành giả có thê quan 
sát các đối tượng có sẵn để tu tập mười biến xứ (kasina). 


Đề tu tập biến xứ đất (kasina pathavï), hành giả vẽ một 
vòng tròn đường kính khoảng ba tấc hay sáu tắc bằng một cái 
que trên một mảnh đất sạch. Hành giả đứng ở khoảng cách 
thích hợp với vòng tròn, nơi mà hành giả có thể thấy toàn bộ 
vòng tròn với mắt mở vừa phải. Hành giả phát triển định (đệ 
tứ /hiển sắc giới, rũpãvacara jhãna) mà hành giả đã chứng 
đạt bằng cách quán xét tợ tướng của niệm hơi thở 
(anãpãnassafi) đến khi ánh sáng chói lợi, sáng rực tỏa ra. 
Hành giả xuất khỏi ứhiển (/hãna), tập trung chú ý vào đất bên 
trong vòng tròn, quán xét lặp đi lặp lại “oa/havi, pathav?” hay 
“đất, đất”. 

Hành giả, với sự hỗ trợ của tứ thiền sắc giới 
(rũpãvacara jhãna), có một trí nhớ tuyệt vời. Hành giả có thể 
đạt được học tướng của kasia đất trong khoảng mười phút. 
Sau đó, hành giả có thể đi đến thiền đường và quán xét học 
tướng như là “pafhavï, pathavf° hoặc “đất, đất)” đến khi tợ 
tướng trong sáng, trơn phẳng và sáng rực phát sanh. Khi tợ 
tướng trở nên vững chắc, hành giả từ từ mở rộng hay phóng 
to nó băng sức mạnh của ý chí theo cách sau “Mong rằng tợ 
tướng lớn thêm một ngón tay, hai ngón tay,... và cứ thể” cho 
đến khi nó mở rộng ra vô tận theo tất cả các hướng. Bây giờ, 
hành giả tập trung tâm mình trên tợ tướng đã được mở rộng 
và quán xét “oathawï, pathav?” hay “đất, đất” cho đến khi an 


là 92929) 


36 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





chỉ định (jhãna) xuất hiện. Hành giả thực hành để đạt được sự 
thuần thục theo năm cách đối với sơ (hiển sắc giới 
(rñpävacara jhãna) này. Sau đó, hành giả có thể tu tập bốn 
bậc /hiễn sắc giới (rpãvacara jhãna) theo cách tương tự như 
đã miêu tả trong øêm hơi thở (ãnãpãnassafi). 


Phương thức tương tự có thể được dùng để tu tập chín 
biển xứ (kasina) còn lại. Sau khi tu tập bốn bậc /hiên sắc giới 
(rñpävacara jhãna) trong tất cả các biến xứ (kasina), hành giả 
có thể tiến lên tu tập bốn bậc /biên vô sắc giới (aripävacara 
Jjhãna) từ chín biến xứ (kasina) ngoại trừ biển xứ hư không 
(akãsa kasina) như đã được miêu tả trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Maged®). 


Hành giả cũng có thể thực hành theo mười bốn cách đặc 
biệt để tu tập /hần thông hiệp thể (lokiya abhiññä).°® 


Kết Luận 

Đúng là có thể tu tập các đề mục thiền mà Đức Phật đã 
miêu tả cho (hiên định (samatha bhãvanđ), để đạt được kết 
quả trọn vẹn như đã được đề cập trong Kinh điển Phật học, 
cần phải tuân thủ các chỉ dạy của Đức Phật một cách chính 
xác và tích cực. 


Niệm hơi thở (näpãnassafi) được xem là một đề mục 
thiền tốt để tu tập định một cách hiệu quả đến mức tứ /hiển 
sắc giới (ripãvacara jhãna) trong một thời gian tương đối 
ngăn. Sau khi đạt được chánh định thông qua một đề mục 


32 Vs, 1.320-334 
33 Vs,2,2-4 


Khai Thông Thiền Định 37 





thiền, hành giả có thể dễ dàng tiến lên tu tập các đề mục thiền 
khác, với điều kiện là hành giả không trệch khỏi các chỉ dạy 
của Đức Phật. 

Chúng tôi cũng thấy rằng “ca/u„dhätuvavatthänad” (phân 
tích tứ đại) là đề mục thiền hiệu quả nhất để tu tập cận định 
trong thời gian ngăn nhất. Khi một người thực sự đạt được 
cận định, người đó đạt được sự fhanh tịnh tâm (cittavisuddhi). 
Theo Kinh Ảnh Sáng (lloka Sufa) và Kinh Ngủ Gục 
(Pacalayamana Sufía), tâm hợp với cận định (upacãra 
samädhi) thì tỏa ánh sáng chói lọi và xuyên thấu. Với sự trợ 
giúp của ánh sáng này, hành giả có thể quan sát tất cả 32 thân 
phần (kotfhäsa) của chính hành giả cũng như của người khác. 
Như vậy, hành giả có thể dễ dàng thọ trì ¿hân hành niệm 
(kãyagatäsafi) đễ tu tập sơ thiên sắc giới (rũpävacara jhãna). 
Rồi bằng cách tập trung tâm của hành giả vào màu trắng của 
hộp sọ của một hành giả đang ngồi phía trước mình, hành giả 
có thể thọ trì thiền biển xứ trắng (odãta kasina) để tu tập bỗn 
bậc /hiển sắc giới (rũpãvacara jhãna). 

Tứ thiền biển xứ (kasina) trắng được xem là đi cùng với 
ánh sáng chói lọi hơn tứ thiền niệm hơi thở (ãnãpãnassati). 
Như vậy, nó phục vụ như một nên tảng duy nhất đề thọ trì 
thiền minh sát (vipassanl). 


Tham khảo 


Tât cả các tham chiêu ở đây đêu dựa vào Ấn Bản của 
Hội Đông Phật Giáo Myanmar lân thứ sáu. 


A. Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) 


38 


Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Abh.A Chú giải VI Diệu Pháp (Abhidhamma) 

D. Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya) 

D.TIIL Phụ chú giải Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya) 
Dh. Kinh Pháp Cú (Dhamma Pada) 

M. Trung Bộ Kinh (MajJjhima Nikaya) 

S. Tương Ưng Bộ Kinh (Sarnyutta Nikãya) 

Ps. Phân Tích Đạo (Patisambhida Magøa) 

Vbh. Bộ Phân Tích (Vibhanga) 

Vs. Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) 

Vs.TI Phụ chú giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa) 


‹.it© 


Hội Nghị Phật Giáo lần thứ tư, 
Yangon, Myanmar 
từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2004 


KHAI THÔNG 
THIÊN TUỆ (VIPASSANA) 


Hòa Thượng Acinna, Dhammnãcariya — Pháp Sư, 
Aggamahäkammatthänäcariya — Đệ Nhất Đại Thiên Sư 
Trưởng Ban Thiên Sư và Cổ Vấn Thiên 
Trung Tám Rừng Thiên Phật Học Quốc Tê Pa—uĂ, 
Myanmar 


Tiến Sĩ Mehm Tin Mon, 
Maha Saddhamma Jotikadhaja — Bậc Đại Nhân Làm Chói 
Sáng Ngọn Cờ Chánh Pháp 
Giáo sư Đại Học Quốc Tế Ti ruyễn Bá 
Phật Giáo Nguyên Thủy 
Chủ Tịch Liên Đoàn Bảo Hộ Giáo Pháp Đức Phật 
của Rừng Thiên Quốc Tế Pa—Auk 


Nưrmo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hệt lòng thành kính đảnh lê Đức Thê Tôn, 
Bậc Ủng Cúng, Đáng Chánh Đăng Giác 


TÓM LƯỢC 


Vì thiền Vipassana liên hệ đến các /hực thể tột cùng 
(paramattha — ultimafe realities), danh và sắc, cả bên trong 
lẫn bên ngoài, được phân tích bằng tuệ hợp với chánh định 
vào trong các (hành phần tột cùng (ultimate componenfs) — 
các ứâm (ciffa), các tâm sở (cetasika) và các sắc (rũpa) — và 
mỗi (bực thể tột cùng này được xác định theo các đặc tính, 
nhiệm vụ, biểu hiện và nhân gần của nó để tu tập đúng đắn 
“Trí Xác Định Danh — Sắc” (Nãmaripa-paricchedañäna) và 
“Kiến Thanh Tịnh” (Ditthivisuddhi)*°. Tính khối của nhóm 
danh (ý) và nhóm sắc (rũpakalãpa) cân phải được phá vỡ 
(ghana-vinibbhoga) đề thâm nhập đến các fhực thể tột cùng 
và đặc tính vô ngã (anaffa).°° 


Tiếp theo, có bốn nhân — nghiệp (kamma), tâm (cifta). 
thời tiêt (utM), dưỡng chát (ãhära) — sanh ra sắc, và các nhần 
sanh /iên trình tâm (tiên trình nhận thức hay lộ trình tâm) ở 


SN D207 
3Š Vs, 2,276 
3% Abh,A. 2.47 


42 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





sáu môn được phân biệt bằng thắng trí. Cũng vậy, các nhân và 
các quả theo Pháp Duyên Khởi (paficcasamuppada) được 
phân biệt và xác minh để làm sáng tỏ tất cả các hoài nghi” 
thuộc về quá khứ, đến hiện tại và đến tương lai, và để tu tập 
“Trị Phân Biệt Các Nhân Của Danh - Sắc” (Trí Phán Biệt 
Nhán Duyên) (Paccayapariggahanana) và “Đoạn Nghỉ 
Thanh Tịnh” (Kankha-vitarana-visuddhì). Thanh Tịnh Đạo 
(Wsuddhộ Magea°®) và Chú giải Vỉ Diệu Pháp 
(Abhidhamma®) chỉ rõ rằng không ai có thê giải thoát khỏi 
vòng khổ đau mà không cần phân biệt mối liên hệ nhân quả 
theo Pháp Duyên Khởi. 


Lại nữa, khi thọ trì thiền Vipassanã, tất cả danh và sắc, 
các nhân và các quả, bên trong và bên ngoài thuộc về quá 
khứ, hiện tại và vị lai lần lượt được xác định là vồ ứhưởng 
(anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anafa) như hướng dẫn 
trong Phân Tích Đạo bản Paj]i (Patisambhida Magga Paj°), 
Tương Ung Kinh bản Pa]i (SamyuHa PA]i*"), Thanh Tịnh Đạo 
(Wisuddhi Magea®*).... Nhiều phương pháp thực hành được 
sử dụng cho việc thâm sát, phân biệt và xác định các hành 
theo nhiều cách để đạt được kết quả như kinh điển đã miêu tả, 
để tu tập mười ứrí mình sát (Vipassanañäna), để thành tựu cấp 
độ thanh tịnh tâm cao hơn, và để chứng ngộ mục tiêu cao 


3'Vs, 2.233 

3# Ws,2.221 

3 Abh.A 2.189 
9908-5182 

HN HN 

*ˆ Vs, 2.242-243, 265—267 
“3 Ps, 55ff 


Khai Thông Thiền Tuệ 43 





thượng nhất của sự giải thoát là điều vẫn còn có thể trong 
Giáo Pháp (sãsana) của Đức Phật. 


Trong quá trình 21 năm (từ năm 1983 đến 2004), nhiều 
hành giả từ Myanmar và hải ngoại đã thọ trì các khóa thiền 
Định Tuệ (samatha — vipassana) ở các Trung Tâm Rừng 
Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của chúng tôi và nhiều 
người đạt được thành công tuyệt vời với sự hải lòng to lớn. 
Tất cả mọi nØười đều được chân thành chào đón đến hành 
thiền tại các trung tâm mở cửa quanh năm này. 


BÀI THUYÉT TRÌNH CHÍNH 


Giới Thiệu 

Chúng tôi vui mừng công bồ tin tốt lành rằng nhiều hành 
giả từ Myanmar và hải ngoại đang thọ trì thiền vipassanã 
thành công đến từng chi tiết nhỏ như được miêu tả trong Kinh 
Điển Phật Học và Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga) ở các 
Trung Tâm Rừng Thiền Phật Học Quốc Tế Pa-Auk của 
chúng tôi. 

Với sự trợ giúp của ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu tỏa ra từ 
tâm hợp với chánh định (sammasamadhi), hành giả thâm 
nhập đến các ứhực thể tột cùng (paramattha), là các pháp tạo 
nên tâm và thân, xác định từng /đm (ci4), từng tâm sở 
(cefasika), và từng loại sắc chân để (rñpa) theo các đặc tỉnh 
(lakkhana), nhiệm vụ (kicca), biểu hiện (paccupafthäna) và 
các nhân gân (padafthãna) tương ứng của chúng và rồi phân 
biệt các nhân sanh ra danh — sắc này bao gồm các mối quan 
hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi (Paficcasamuppađa). Sau 
đó, hành giả quán xét ba đặc tính (tam tướng) của các hành 
theo nhiều cách đặc biệt như đã được miêu tả trong 7hanh 
Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga) để tu tập đúng đắn trí mình sát 
(vioassanafñaäna) theo từng trí một để có thể chứng đạt mục 
tiêu tối hậu của thiền vipassanä — chứng ngộ Niết-bàn. 


46 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Thanh Tịnh Tâm 
Theo Kinh Trạm Xe (Rathavimia Sufta*) và Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magga®), tâm được thanh tịnh một cách có hệ 
thống theo bảy giai đoạn: 
1. Sila-visuddhi: thanh tịnh giới, 
2. Cita-visuddhi: thanh tịnh tâm bằng định, 
3. Difthi—visuddhi: Kiến thanh tịnh, 
4. Kankhavitarana-visuddhi: Đoạn Nghi thanh tịnh, 
5. Maggãmagga-fiana-dassana-visuddhi: Đạo và Phì 
Đạo Tri kiến thanh tịnh, 
6. Pa†ipnada-ñanadassana-visuddhi: Đạo Hành Tri 
Kiến thanh tịnh, 
7. Ñãnadassana-visuddhi: Tri Kiến thanh tịnh. 


Thanh Tịnh Tâm Khỏi Tà Kiến (Kiến Thanh 
Tịnh) 

Sau khi thành tựu /hanh tịnh giới (silavisuddhi) băng 
cách chăm chỉ tuân thủ /ứ (hanh tịnh giới (cafuparisuddhi 
sa) và thành tựu /hanh tịnh tâm (cittavisuddhi) bằng cách tu 
tập chánh định, thiền sinh hay hảnh giả (yog?) nên tiến lên 
giai đoạn thứ ba của thanh tịnh là Kiến Thanh Tịnh (đdiHthi— 
visuddhi). Ö đây, hành giả phải từ bỏ (hân kiến (tà kiến về 
thân) (sakkãyaditthi) hoặc ngã kiến (afta diffhi) nghĩ rằng có 


“4M. 1.199-205 
*% Vs, 2.73, 2.222-(315) 


Khai Thông Thiền Tuệ 47 





33. 66 399 66 


tồn tại “ta”, người”, “cái tôi”, “linh hồn” hoặc “tự ngã”. Đề 
làm điều này, hành giả phải phân tích chính thân và tâm của 
mình thành các thành phần tột cùng và xác định từng thực thê 
sắc chân để (đất (pathavi), nước (äãpo), lửa (t/o)...) và từng 
thực thể đanh chân để (tâm (cita) và tâm sở (cetasika)) để 
thấy biết một cách sâu sắc răng chỉ có năm thủ uẩn 
(upãdãnakkhandha) tồn tại và rằng không có linh hồn, không 
có cái tôi, hay tự ngã nào thực sự tồn tại. 


Như vậy, hành giả phải thực hiện nhiệm vụ xác định 
danh-sắc khi hành giả bước vào lĩnh vực thiền Vipassana. Để 
bắt đầu với cái dễ hơn, ở các trung tâm thiền của chúng tôi, 
xác định sắc được hướng dẫn trước tiên. 


Xác Định Sắc (Quán Sắc) 
(Rũpa-kammaffhana hay Rữpa-pariggaha) 

Theo Đại Kinh Gopälaka (Mahä Gopälaka Sufa*®), tất 
cả các sắc đại hiển (bhữtaripa) và sắc y sinh (upädãripa) 
phải được xác định để tiến đến chứng đạt #/ Đạo (Magga- 
ñãmg). 

Đầu tiên, hành giả phát triển chánh định mà hành giả đã 
chứng đạt được, và rồi xác định bốn đại băng thiền phần tích 
tứ đại (catudhätuvavathana). Hành giả xác định đất 
(pafhavï) (yêu tô lan rộng) bằng cách phân biệt các đặc tính 
của nó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn mịn, nhẹ, øước (ãpo) 
(yếu tố kết dính) bằng cách phân biệt các đặc tính của nó là 
kết dính và chảy, /ø (£/o) (yếu tô nhiệt) bằng cách phân biệt 
các đặc tính của nó là nóng và lạnh, và gió (vãyo) (yếu tố 


*® M. 1.281-286 


48 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





chuyền động) bằng cách phân biệt các đặc tính của nó là đây 
và hỗ trợ. 


Bắt đầu ở một nơi trên thân thể của hành giả, nơi mà đặc 
tính cứng rõ ràng, hành giả quán xét bản chất của tính cứng 
trong từng phần của toàn thân cơ thể. Hành giả làm tương tự 
cho mười một yếu tô còn lại. Hành giả thực hành để phân biệt 
tất cả mười hai đặc tính, từng đặc tính một theo thứ tự lặp đi 
lặp lại đến khi có thể phân biệt tất cả các đặc tính gần như 
đồng thời. Rồi hành giả tập trung tâm trên mười hai đặc tính, 
là đại diện cho tứ đại, đến khi phát sanh cận định (upacãra 
samäãdhi). Vào lúc này, hành giả chỉ nhận biết tứ đại mà 
không còn là thân thể của mình nữa. 


Khi hành giả giữ tâm tập trung trên tứ đại, một màu 
xám, rồi màu trắng và rồi một khối trong sáng như thủy tỉnh 
hay băng đá nói chung xuất hiện. Khối trong sáng này đại 
diện cho các pasđda rñpa (tịnh sắc hay sắc thần kinh). Khi 
hành giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong khối trong sáng, khối 
đó vỡ thành các hạt rất nhỏ là các nhóm sắc (tức tổng hợp sắc 
— rũpa-kalãpa) vốn sanh và diệt rất nhanh chóng. Hành giả 
tiếp tục phân biệt tứ đại trong các hạt nhỏ bằng tuệ như đã 
phân biệt tứ đại trong thân thể mình. Sau đó, hành giả nên 
phân biệt sắc y sinh (sở fạo sắc) trong các hạt nhỏ này. Hành 
g1ả nên phân tích các hạt nhỏ ở năm môn (pañca-dvara). 


Bảng 1: Xác Định Sắc Ở Nhãn Môn 





— 


. Nhãn-thập-sắc 


2. Thân-thập— 
sắc 


3. Tánh-thập— 
sắc 


4. Tâm- bát sắc 


5. Thời tiết 
bát-sắc 


6. Dưỡng chất 
bát-sắc 





. đất (pathavï) 
. nước (ãpo) 

. lửa (/Ø@o) 

. IÓ (vãyo) 

. mầu (v44) 


. mùi (gandha) 


m1" Œ tCœ: + C2 t = 


. VỊ (rasa) 

8. dưỡng chất 
(2/4) 

9. mạng căn (/7vi1a 
rupa) 

10. nhãn tịnh sắc 
(cakkhu-pasada) 


. đất (pathavï) 
. nước (ãpo) 
. lửa (/#Øo) 


1 

°¿ 

3 

4. gió (vãyo) 

5. màu (va4) 
6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 
8. dưỡng chất 
(2/4) 

9. mạng căn 
(/Tvifa rủpa) 

10. thân tịnh sắc 
(kãya-pasada) 


. đất (pathavï) 
. nước (ãpo) 
. lửa (/@/o) 


1 

2 

3 

4. gió (vaãyo) 

5. màu (v44) 
6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 
8. dưỡng chất 
(2/4) 

9. mạng căn 
(/1vifa rủpa) 
10. sắc tánh 
(bhava-rupa) 


1. đất (pathavi) 
2. nước (400) 
3. lửa (/đo) 

4. gió (vãyo) 
5. màu (v44) 
6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 

8. dưỡng chất 
(2/4) 


1. đất (pathavi) 
2. nước (400) 
3. lửa (/Øo) 

4. gió (vãyo) 
5. màu (v44) 
6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 

8. dưỡng chất 
(2/4) 


1. đất (pathavï) 
2. nước (409) 
3. lửa (/đ7/o) 

4. gió (vayo) 

5. màu (v44) 
6. mùi (gandha) 
7. VỊ (rasa) 

8. dưỡng chất 
(2/4) 








nghiệp sanh, trong 
suôt 





nghiệp sanh, 
trong suôt 





nghiệp sanh, 
mờ 





tâm sanh, mờ 





thời tiết sanh, 
mờ 





vật thực sanh, 
mờ 








50 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Hành giả có thể xác định theo cách tương tự cho 54 loại 
sắc ở mỗi môn: nhĩ (tai) môn, tỷ (mũi) môn, thiệt (lưỡi) môn, 
thay thần kinh nhãn bằng thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ và thần 
kinh thiệt một cách tương ứng. Trong thân môn chỉ có 44 loại 
sắc (rũpa) vì chỉ có 5 loại nhóm sắc (rũpa kalãpa) hiện diện, 
đó là, thân-thập-sắc, tánh-thập-sắc và 3 loại nhóm sắc tám. 
Các loại hạt nhỏ (nhóm sắc) nào mà có chứa các fj sắc 
(pasäda-ripa) thì trong suốt còn các loại khác thì không 
trong SUỐT. 


Xác Định Danh (Quán Danh) 
(Nãma-kammafthãna hay Nữưma-pariggaha) 


Danh (nãma) nghĩa là tâm (hay tâm vương) (cữfa) và 
tâm sở (hay sở hữu tâm) (cefasika) câu thành ý. Theo Chú 
giải 7ï Diệu Pháp (Abhidhamma”), hàng ngàn tỷ ý sanh khởi 
tuần tự trong mỗi giây, và ứâm (cifta) và tâm sở (cetasika) 
không có hình thể và dáng vẻ. Như vậy, điều này có thê được 
hỏi rằng: “Làm thể nào mà hành giả có thể quan sát được 
danh ?” 


Thăng Pháp Tập Yếu (Abhidhammattha Sangaha) miêu 
tả rằng tâm hộ kiếp (tâm hữu phần tức bhavanga cifta) đóng 
vai trò là ý môn, và tiến trình nhận thức ở ý môn — cũng là 
thứ không có hình sắc — có thể bắt cảnh quá khứ bao gồm các 
tâm (citta), các tâm sở (cetasika) và các sắc (rñpa). Như vậy, 
danh và sắc có thể được quan sát bởi các ứâm (ci#a) sanh ở ý 
môn (manodvarika cifa) khi chúng hợp với chánh định. 


* SA. 2.295 


Khai Thông Thiền Tuệ 51 





Để phân biệt danh, trước tiên, hành giả phải quan sát 
(1) căn cứ vật lý (vaffhu) mà danh nương vào và 
(2) cảnh được bắt bởi £âm (cita) và tâm sở (cetasika).* 


Đê làm sáng tỏ, danh nên được phân biệt qua sáu môn 
theo các tiên trình tâm. 


Theo Chú giải Wï Diệu Pháp (Abhidhamma°®), cảnh sắc 
xuất hiện trong nhãn môn và ý môn đồng thời; cảnh thanh 
xuất hiện ở nhĩ môn và ý môn đồng thời; và cứ thế tương tự. 
Như vậy, trước tiên, hành giả phát triển chánh định đến lúc 
ánh sáng sáng rực và xuyên thấu tỏa ra. Hành giả quan sát 
đồng thời nhãn môn (nhãn tịnh sắc hay sắc thần kinh nhãn 
tức cakkhupasada) và ý môn (bhavanga ciffa), và sau đó quan 
sát thấy một cảnh sắc đập vào hai môn đồng thời. Rồi hành 
giả phân biệt tiến trình tâm sanh khởi như sau. 

Bh-”TI-Na-Da-Pa-Ca-Sp-St-Vo-]a-]a-la-la-la-]a-la 
Td-Td"-Bh— 





Bh: dòng bhavanga — dòng hữu phần (hộ kiếp); 

TI: afta-bhavahga — hữu phần vừa qua từ lúc cảnh đập 
vào môn đến lúc cảnh xuất hiện ở môn; 

Na: bhavanga-calana — hữu phần rúng động sanh khởi 
khi cảnh xuất hiện ở môn; 


*“° Abh.A 1.114; MA. 3.60 
*9 Vs, 2252-2253; MA. 1.266-267 
5° Abh,A. 1.114 


52 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Da: bhavahgu-paccheda — hữu phẩn dứt dòng: dòng 
hữu phân bị cắt đứt sau /ẩm (cia) này và tiên frình tâm 
(virhi-ciffa) bắt đầu sanh khởi; 


Pa: pañcadvaravajjana — tâm hướng ngũ môn; nó bắt lầy 
hoặc chú ý đên cảnh; 


Ca: cakkhu-viNfñana — nhãn thức; nó thấy cảnh; 


Sp: sampaficchana — tâm tiếp thâu; nó nhận cảnh do 
nhãn thức chuyên đên; 


St: sanfirana — tâm quan sảí; nó xem xét cảnh; 


Vo: voffhapana — tâm đoán định; nó xác định cảnh là tốt 
hay xâu; 


Ja: javana — tốc hành tâm (tâm đồng lực); nó biết cảnh 
và hưởng cảnh; 

Td: /adãlambana — tâm Thập Di (tâm Đồng sở duyên — 
tâm Đăng ký — tâm Na cảnh); nó theo sau các fốc hành tâm 
(javana cifía) và tiêp tục hưởng cảnh; 


Bh: dòng bhavanga — dòng hữu phần (hộ kiến). 


Tương tự, tiến trình tâm sanh khởi ở nhĩ môn, tỷ môn, 
thiệt môn và thân môn khi các cảnh tương ứng xuất hiện ở 
các môn. Chúng ta chỉ cần đổi nhãn thức thành nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức hoặc thân thức ở các tiến trình tâm tương ứng. 


Sau khi kết thúc mỗi tiến trình tâm trong năm tiến trình 
tâm trên, nhiều fiến trình tâm ở ÿ môn (lộ ý môn) sanh khởi 
lẫy cảnh quá khứ đề thâm sát chỉ tiết các điểm đặc trưng (kích 
thước, hình dáng, tên gọi) của cảnh. Thực vậy, tâm hoạt động 


Khai Thông Thiền Tuệ 53 





giống như một chiếc siêu máy tính lưu trữ hàng ngàn tỷ dữ 
liệu giác quan trong dòng tâm và nhận dạng băng cách so 
khớp từng cảnh được quan sát ở hiện tại với dữ liệu đã lưu 
trữ. 

Lộ ý môn độc lập cũng sanh khởi khi cảnh pháp xuất 
hiện ở ý môn như sau: 

Bh_- "Na-Da-Ma-]a-]a-]a-]a-Ja—Ja-]la—Td-Td"—Bh 

Các ký hiệu có biểu thị như đã miêu tả trước đây. “Ma” 
đại diện cho /đm hướng ý môn (manodvarävajjana), giỗng 
với tâm đoán định (voffhapana). "“Td” sẽ bị văng mặt đôi với 
những cảnh lớn. Nó chỉ xuất hiện khi cảnh rất lớn và rất rõ 
ràng. 





Sau khi phân biệt từng tâm trong tiễn trình tâm, tiếp 
theo, hành giả thâm sát các tâm sở phối hợp với từng tâm. 
Hành giả thắm sát xem đặc tính xức (phassa) từ xúc chạm 
giữa tâm và cảnh có hiện diện trong mỗi tâm hay không. Tiếp 
theo, hành giả thầm sát xem đặc tính /ho (vedan4). tức là sự 
cảm giác hay cảm thấy cũng như sự thọ hưởng cảm giác, có 
hiện diện trong mỗi tâm hay không. Theo cách này, hành giả 
có thể phân biệt tất cả các tâm sở phối hợp với từng tâm như 
được biểu diễn ở bảng 2. 


Bảng 2: Các Tâm Sở Phối Hợp Với Từng Tâm 





Tâm hướng ngũ môn 
(Pañcadvaravdajjana) 


Nhãn thức 
(Cakkhuvinñana) 


Tâm tiếp thâu 
(Sampaficchana) 


Tâm quan sát 
(Santrana) 


Tâm hướng ý môn 
(ManodvaravaJjana) 





10 tâm sở (cefasika) 


7 tâm sở (cefasika) 


10 tâm sở (cefasika) 


10 tâm sở (cefasika) 


11 tâm sở (cefasika) 








1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (vedana) 
4. tưởng (sanña) 
5. tư (cefana) 


6. nhất hành 
(ckaggafa) 

7. mạng quyền 
(Tvitindriya) 


8. tác ý (manasikara) 


9, tầm (viakka) 
10. tứ (yicara) 


11. thắng giải 
(adhimokkha) 





1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (vedana) 
4. tưởng (sañna) 
5. tư (cefana) 


6. nhất hành 
(ckagga1a) 

7. mạng quyền 
(1vitindriya) 
6. tác ý 
(manasihära) 





1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (vedana) 
4. tưởng (sañna) 
5. tư (cefana) 
6. nhất hành 
(ckagga1a) 

7. mạng quyền 
(/1vitindriya) 

6. tác ý 
(manasihära) 
9, tầm (viakka) 
10. tứ (yicara) 
11. thắng giải 
(adhimokkha) 





1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (vedana) 
4. tưởng (sanña) 
5. tư (cefana) 


6. nhất hành 
(ckaggaf1a) 

7. mạng quyền 
(Tvitindriya) 
6. tác ý 
(manasihara) 
9, tầm (viakka) 
10. tứ (yicara) 
11. thắng giải 
(adhimokkha) 
12. hỷ* (pữ¡*) 





1. tâm 

2. xúc (phassa) 
3. thọ (vedana) 
4. tưởng (sanña4) 
5. tư (cefana) 


6. nhất hành 
(ckaggafa) 

7. mạng quyền 
(Tvitindriya) 

6. tác ý 
(manasihara) 
9, tầm (viakka) 
10. tứ (vicara) 
11. thắng giải 
(adhimokkha) 


12. cần (viiya) 








Khai Thông Thiền Tuệ $§ 





Như được miêu tả trong V? Diệu Pháp (Abhidhamma), 
có đến 21 /đm sở (cefasika) có thê phối hợp với các tâm căn 
tham, có đến 20 ứâm sở (cefasika) có thể phối hợp với các tâm 
căn sân, có đến 33 /âm sở (cefasika) có thê phôi hợp với các 
tâm hữu phần (bhavahga cita) và có đến 34 tâm sở (cetasika) 
có thể phối hợp với các ứâm đại thiện (mahãkusala citfa). Sau 
khi phân biệt từng /âm sở (cefasika) phôi hợp với từng /âm 
(cira), hành giả có thể phân biệt tất cả các Zẩm sở (cefasika) 
phối hợp với từng /đm (ca) hầu như đồng thời. 


Đặc Tính Vô Ngã Trở Nên Rõ Ràng 

Thật quan trọng là việc phân tích từng nhóm danh (ý) và 
từng nhóm sắc (rñpakaläpa) thành các thành phần tột cùng 
(ultimafe componens) đề biết các thực thể tột cùng 
(paramatha), đề thành tựu “ghana vinibbhoga”, phá vỡ tỉnh 
khối (phân tích các nhóm hoặc tuệ phân tích từng cá thể trong 
một nhóm), và để thấu suốt đặc tính vó ngã hay không có linh 
hồn (anatta).°"° 


Đặc tính vô ngã (anatta) chỉ được biết trong Giáo Pháp 
của Đức Phật; nó không được biết ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phát (Buddha sasana).Š 


Đặc tính vô ngã (anatta) không rõ ràng và không nhận 
biết được vì nó bị che phủ bởi “ghana” (tính khối như nhóm 
hay tảng). Nếu “ghana” có thể bị phá vỡ hoặc được phân 


°! Abh,A. 2.47 
52 Vs, 2,276 
"3 Abh.A. 2.46 


56 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





tích, đặc tính vô ngã (anata) trở nên rõ ràng và hiển nhiên 
như nó thực sự là.°®*® (Abhi. tha—-2,47) 


Khi hành giả đã xác định hết tất cả các ứâm (cifa), tâm 
sở (cefasika) và các sắc (rũpa) ở nội thân là tâm và thân 
mình, hành giả xác định danh — sắc ở ngoại thân theo cách 
tương tự để biết rằng mọi người được tạo thành từ năm uẫn. 


Năm Thủ Uẫn (upädãnakkhandha) phải được thấm 
sát trong thiền Vipassanä là: 


1. Rũpupädänakkhandha: sắc thủ uẩn bao gồm 28 loại 
sắc (rñpa): 


2. Wedanupäadänakkhandha: thọ thủ uẩn bao gồm các 
tâm sở thọ (vedanä cetasika) phối hợp với §1 tâm hiệp thể 
(lokiya citfa); 


3. Safññupädaänakkhandha: tưởng thủ uấn bao gồm các 
tâm sở tưởng (sañña cefasika) phôi hợp với 8T tâm hiệp thê 
(lokiya citfa); 

4. Sankhãrupädänakkhandha: hành thủ uấn bao gồm 50 
tâm sở hiệp thê (lokiya cefasika) ngoại trừ tâm sở thọ 
(vedana) và tâm sở tưởng (sañna):; 

5. Wiãñänupädänakkhandha: thức thủ uẩn bao gồm 81 
tâm hiệp thê (lokiya cif). 

Khi hành giả thấu hiểu rõ ràng rằng chỉ có năm uân sanh 
và diệt một cách cực kỳ nhanh chóng, không ngừng và không 
có một thực thê tôn tại riêng biệt nào có thê được gọi là 


5 Abh.A. 2.47 
°5 Vs, 2.276 


Khai Thông Thiền Tuệ Ấ7 





733 é€ 


“người”, “tự ngã”, “linh hồn” hoặc “cái tôi” cả, hành giả có 
thê xua đuôi được tà kiên là “/hán kiên” (sakkãya-difthi) và 
chứng đạt kiên thanh tịnh (đi†thi—visuddhì). 


Trí Xác Định Danh-Sắc 

Trí xác định từng /âm (ci/4), từng tâm sở (cefasika) và 
từng loại sốc (ra) theo các đặc tính, nhiệm vụ, biêu hiện và 
nhân gân của chúng được gọi là “ämaripa-pariccheda— 
ñãnđ” — Trí Xác Định Danh-Sác. 


Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhavifarana— 
visuddhi) 


Hành giả sau khi đã xác định danh-sắc cả bên trong lẫn 
bên ngoài thì phải phân biệt sâu hơn các nhân sanh ra các 
danh-sắc này. Nếu không, hoài nghi hoặc tà kiến có thể nảy 
sinh nơi hành giả. Như vậy, hành giả phân biệt bốn nhân: 
nghiệp (kamma), tâm (ciHa), thời tiết (ufu), dưỡng chất 
(ãhãra) sanh ra sắc. 


Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Sắc 

Sau khi phát triển ánh sáng thiền chói lọi và xuyên thấu, 
hành giả tập trung chú ý đến /đzn (ci#a) sanh khởi dựa vào 
tâm căn (hearf-base) ở bên trong trải tim cũng như trên ngón 
tay trỏ của mình. Khi hành giả định co ngón tay trỏ và thực sự 
co ngón tay đó, hành giả có thể quan sát hàng ngàn sắc đo 
tâm sanh (ciffajÿa-ripa) được sanh bởi các fám (c7) làm 
cong ngón tay. Thực vậy, hành giả có thể hiểu rằng tất cả các 


58 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





chuyền động cơ thể của mình được tạo ra bởi sắc đo tâm sanh 
(ciaja-rũpa). 


Tiếp theo, hành giả tập trung chú ý vào một 0hóm sắc 
(rñpa-kalãpa) và phân biệt một chuỗi các nhóm sắc đo thời 
tiết sanh (utja rũpakaläpa) được sanh ra bởi sắc thời tiết — 
uiu (lửa-tejo) trong nhóm (kalãpa) ấy. Hành giả cũng có thể 
phân biệt một dòng các nhóm sắc do vật thực sanh (ähãraja 
rũpakaläpa) được sanh bởi sắc đưỡng chất (ãhãra) trong 
nhóm (kalãpa) khi kết hợp với dưỡng chất bên ngoài. Khi 
hành giả có thể phân biệt nghiệp (kamma) gây ra kiếp hiện 
tại, hành giả cũng có thể quan sát các sắc đo nghiệp sanh 
(kammja rũpa) đang được sanh ra không ngừng bởi n0ghiệp 
(kamma) ẫy. 


Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Danh 

Tiếp theo, hành giả thâm sát với chánh z duy 
(sammäãsahkappa) và chảnh kiến (sammadifthi) các nhân 
sanh ra danh. Lại nữa, với sự trợ giúp của ánh sáng thiền chói 
lọi, xuyên thấu, hành giả phân biệt rõ ràng răng tiến trình tâm 
nhãn môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhãn môn và cảnh 
sắc; tiễn trình tâm nhĩ môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhĩ 
môn và cảnh thanh, và cứ tương tự như vậy.® 


Mười Sáu Loại Hoài Nghi Gắn Với Quá Khứ, Tương Lai 
Và Hiện Tại 

Giờ đây vẫn có năm loại hoài nghi hoặc không chắc 
chăn vê quá khứ: “Đởi rước có ta phải không? Đời trước 


°8 S. 1.302-303 


Khai Thông Thiền Tuệ 59 





không có ta phải không? Đời trước ta là gì? Đời trước ta như 
thế nào? Đời trước của ta từ đâu sanh lại?” Cũng vậy, tồn tại 
năm loại hoài nghi về tương lai: “Đời sau có ta phải không? 
Đời sau không có ta phải không? Đời sau ta là gì? Đời sau ta 
như thế nào? Đời sau ta chết sẽ sanh về đâu?” Cũng vậy có 
sáu loại hoài nghi về hiện tại: “Là /a chăng? Không phải là ta 
chăng? Hiện giờ ta là cải gì? Hiện giờ ta như thế nào? Từ 
kiếp sống nào ta sanh ra ở kiếp này? Nếu ta chết ta sẽ sanh 
về đâu? ”»'s 


Phân Biệt Quan Hệ Nhân Quả Theo Pháp Duyên Khởi 
(Paficcasamuppäada) 

Để làm sáng tỏ mười sáu loại hoài nghỉ này, hành giả 
phải phân biệt một cách sâu sắc quan hệ nhân-quả theo Pháp 
Duyên Khởi hay Y Tương Sinh hay Duyên Sĩnh 
(Paticcasamuppäada). Đức Phật nhắc nhở ngài Änanda răng 
chúng sanh phải trải qua các vòng luân hồi, hết kiếp này đến 
kiếp khác bởi vì họ không hiểu biết đúng đắn và thấu suốt 
quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi.® 


Ngoài ra, điều đó còn được chỉ rõ trong Thanh Tịnh Đạo 
(Wisuddhi Magea9) và Chủ giải Vï Diệu Pháp 
(Abhidhammna®) là: “Không một ai, dù là trong giấc mơ, thoát 
ra khỏi vòng luân hồi khổ sở, trừ phi người ấy với thanh 
gươm tuệ được khéo mài trên đá định cao thượng, chặt đứt cỗ 


° M. 1.10 

58 Vs, 2,234 
°%D,2.47 
#2221 

Ê! Abh.A. 2.189 


60 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





xe luân hôi (samsära), mà lại không có năng lực thấu suốt 
quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi 
(Paficcasamuppada) của cô xe luân hồi. 


Như vậy, quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi 
(Paticcasamuppäda) phải được phân biệt và xác minh băng 
trí minh sát để làm sáng tỏ tất cả các hoài nghi và làm thắng 
lại tất cả các tà kiến. Theo chỉ dẫn được đưa ra trong Chú giải 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga°): 


(1) Năm nhân quá khứ - tức là, võ mỉnh (avj74), hành 
nghiệp (sankhära), tham ái (tanhä), chấp thủ (upädãna) và 
nghiệp hữu (kamma-bhava) — phải được thâm sát và phân 
biệt trước tiên, và sự phát sanh năm quả hiện tại — tức là, 
thức quả (vipäka viññäna), danh-sắc (nãma-rủpa), lục 
nhập (salayatana), xúc (phassa) và thọ (vedana) — do năm 
nhân quá khứ phải được quan sát rõ ràng bằng tuệ nhờ 
thiền minh sát. 


(2) Năm nhân hiện tại — tức là, vô minh, tham ái, chấp 
thủ, hành nghiệp, và nghiệp hữu phải được phân biệt tiếp 
theo và sự phát sanh năm quả tương lai — tức là, thức quả, 
danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ — do năm nhân hiện tại phải 
được quan sát rõ ràng bằng tuệ nhờ thiền minh sát. Ở đây 
các nhân tạo thành chân lý về nguyên nhân của khổ 
(samudaya-sacca) và các quả tạo thành chân lý về khổ 
(dukkha—sacca). 


Do vậy, hành giả phải quan sát bằng tuệ: 


°2 Vs, 2,214; Ps. 50 


Khai Thông Thiền Tuệ 61 





(1) sự sanh của chân lý về khổ (dukkha sacca) ở hiện tại 
bởi chân lý về nguyên nhân của khổ (samudaya sacca) ở quá 
khứ, 

(2) sự sanh của chân lý về khổ (dukkha sacca) ở tương 
lai bởi chân lý về nguyên nhân của khổ (samudaya sacca) ở 
hiện tại. 

Để thành tựu mục tiêu này, hành giả, là người có thể 
phân biệt sự sanh và diệt của danh-sắc cả bên trong lẫn bên 
ngoài, phát triển chánh định và quan sát chỉ tiết danh-sắc của 
mình trong khi đang cúng dường vật thực đến tượng Phật. Rồi 
hành giả đi đến thiền đường, quan sát sự sanh và diệt của 
danh-sắc và truy ngược lại đến khi có thể phân biệt sự sanh 
và diệt của danh-sắc khi đang cúng dường vật thực đến tượng 
Phật. Nếu hành giả có thể thấy danh-sắc như đã thấy khi cúng 
dường vật thực đến Đức Phật, lúc đó hành giả có thể phân 
biệt danh-sắc ở quá khứ gần. 


Sau đó, hành giả có thể tiếp tục truy ngược lại chuỗi 
danh-sắc để quan sát sự sanh và diệt của danh-sắc của chính 
mình trong các sự việc nổi bật diễn ra ngày hôm qua, hai 
ngày trước đó, — một tuần trước, hai tuần trước, — một tháng 
trước hai tháng trước, — một năm trước, hai năm trước, — đến 
khi có thể phân biệt được danh-sắc vào lúc thụ thai trong 
bụng mẹ của mình. 

Như vậy, bây giờ, hành giả biết năm quả hiện tại gắn 
liền với sự hiện hữu hiện tại: âm tục sanh (kiết sanh thức) 
(thức quả) và các tâm sở phối hợp (danh), các sắc do nghiệp 


62 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





sanh (kammdja rủpa) và lục nhập, xúc giữa căn với cảnh và 
thọ quả. 


Sau đó, hành giả tiếp tục truy ngược lại chuỗi danh — sắc 
đến ngay kiếp sống trước. Hành giả có thể thật sự quan sát 
kiếp quá khứ của mình, các sự kiện quan trọng và các hành 
động đã làm trong kiếp sống đó. Sau đó, hành giả tập trung 
tâm mình trên danh-sắc khởi sanh lúc sắp lâm chung khi 
tưởng cận tử (maranäsanna nimifa) đang xuất hiện. Từ 
tướng này, hành giả phân biệt các hành nghiệp và nghiệp làm 
duyên cho sự phát sanh kiếp sống hiện tại. Hành giả cũng có 
thể phân biệt ba lực hỗ trợ, đó là, vô minh, tham ái và chấp 
thủ, từ tâm đi cùng. Tiếp theo, hành giả cố găng phân biệt 
năm nhân quá khứ có sanh ra năm quả hiện tại hay không. 
Hành giả có thể thấy sự sanh của năm quả do năm nhân nếu 
chúng thể hiện quan hệ nhân quả thực sự. 


Sau đó, hành giả truy ngược lại chuỗi danh — sắc trong 
kiếp quá khứ của mình đến khi phân biệt được /âm fục sanh 
(thức quả), các tâm sở phối hợp (danh), các sắc do nghiệp 
sanh (kammaja rñpa), lục nhập, xúc giữa căn với cảnh và thọ 
quả. Rồi hành giả tiến lên truy ngược lại chuỗi danh-sắc 
ngược đến kiếp sống quá khứ thứ hai để tìm thấy năm nhân 
trong kiếp sông đó gây ra năm quả ở kiếp sống quá khứ thứ 
nhất. Nếu hành giả thành công, hành giả có thể tiến đến tìm 
kiếm quan hệ nhân quả giữa kiếp sống quá khứ thứ ba và kiếp 
quá khứ thứ hai. 

Hành giả cũng phải phân biệt quan hệ nhân quả giữa 
kiếp hiện tại này với kiếp tương lai. Như vậy, hành giả lại 
cúng dường vật thực đến Đức Phật, thực hiện một ước 


Khai Thông Thiền Tuệ 63 





nguyện về những gì mình muốn ở kiếp sống tiếp theo. Nếu 
hành giả nguyện ước trở thành một thiên nhân, lúc đó suy 
nghĩ rằng kiếp thiên nhân thực sự có tồn tại là vô minh, 
nguyện ước trở thành một thiên nhân là tham ái và chấp thủ 
vào ước nguyện đó là chấp thú (upãdãna). Thiện tâm và ý 
muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật của hành giả là 
hành nghiệp, và hạt giống nghiệp (kamma) đã gieo trong 
dòng danh và sắc của hành giả là nghiệp hữu (kamma- 
bhava). Như vậy, bây giờ, hành giả đã gieo năm nhân làm 
duyên cho kiếp sống mới sanh ra. 


Sau đó, hành giả cố gắng chăm chú quan sát kiếp sống 
mới sẽ sanh ra vì năm nhân hiện tại. Thông thường, hành giả 
quan sát một kiếp sống mới mà có thể /v hoặc không là kiếp 
sống mà hành giả ước nguyện. Dù sao đi nữa, hành giả phân 
biệt /âm tục sanh (thức quả) và các tâm sở phối hợp (danh). 
các sắc do nghiệp sanh (kammaja-ripa) và lục nhập, xúc 
giữa căn với cảnh và thọ quả vào lúc tái sanh kiếp sống mới. 
Hành giả cố gắng phân biệt xem năm nhân ở hiện tại có sanh 
ra năm quả ở tương lai hay không. Nếu chúng là quan hệ 
nhân quả thật sự, hành giả có thể quan sát sự sanh của năm 
quả ở tương lai do năm nhân ở hiện tại. Hành giả tiếp tục 
phân biệt quan hệ nhân quả giữa kiếp tương lai thứ nhất và 
kiếp tương lai thứ hai theo cách tương tự, và cứ thế tiếp tục 
cho đến khi hành giả quan sát thấy rằng không còn kiếp tương 
lai nào nữa. 


Như vậy, bây giờ, hành giả đã phân biệt thành công quan 
hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi (Paficcasarmuppada) ở ba 


64 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





thời là các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, các kiếp tương lai của 
hành giả theo nghĩa năm nhân và năm quả: 

*Năm nhân có trong đời quả khử; 

Năm quả chúng ta tìm thấy trong đời hiện tại; 

Năm nhân chúng ta đang tạo ra báy giờ, 

Năm quả chúng ta sẽ gặt hái ở đời tương lai.`”S 


Hành giả phân biệt xa hơn nữa quan hệ nhân quả theo 
Pháp Duyên Khởi (Paticcasamuppäda) từ kiếp sông này đến 
kiếp sống khác theo nghĩa một nhân và một quả là 


(1) do duyên võ mỉnh (avj7ä), hành nghiệp (sankhara) 
sanh; 


(2) do duyên hành nghiệp, /hức quả (vipaka viññaãna) 
sanh; 


(3) do duyên thức quả, các /đn sở (cefasika) (danh — 
nãma) phôi hợp và các sắc do nghiệp sanh (kammaja-ripa) 
sanh; 


(4) do duyên đanh-sắc (näma-ripa), lục nhập 
(salãyafana) sanh; 


(5) do duyên lục nhập, xe (phassa) với cảnh sanh; 
(6) do duyên xúc, /ho (vedan4) sanh; 
(7) do duyên thọ, /ham ái (tanha) sanh; 


(8) do duyên tham ái, chấp thủ (upãdãna) sanh; 


®3Vs, 2,214; Ps. 50 


Khai Thông Thiền Tuệ 65 





(9) do duyên thủ, nghiệp hữu (kamưmna-bhava) và sanh 
hữu (upapafti-bhava) sanh; 


(10) do duyên nghiệp hữu (trong kiếp hiện tại), sanh 
(7ã) (trong kiếp tương lai) sanh; 


(11) do duyên sanh, già-chết (jarä-marana), sâu (soka). 
bị (parideva), khổ (dukkha), wu (domanassa) và ai oán 
(uoãyäsa) sanh.® 


Sau khi phân biệt rõ ràng tất cả các quan hệ nhân quả từ 
kiếp sống quá khứ cực kỳ xa đến kiếp sống tương lai cuối 
cùng, hành giả có thể quan sát toàn bộ chuỗi sanh và diệt của 
danh-sắc mở rộng từ kiếp quá khứ cực kỳ xa đến kiếp tương 
lai cuối cùng. Như vậy, hành giả có thể thoát khỏi tất cả 16 
hoài nghi đã được miêu tả trước đây cũng như các tà kiến như 
“Vô nhân kiến” (Ahetuka-diffhi), “Tà kiến Đăng Tạo Hóa” 


r 
^ 


(Wisama-hetuka-ditthi), “Vô quả kiến” (tà kiến không có quả 
của hành động) (Akiriya-ditthi), “Vô hữu kiến” (Nathika- 
ditthi), “Thường kiến” (tà kiến linh hôn bất tử) (sassafa- 
ditthi), và “Đoạn kiến” (tà kiến linh hồn đoạn diệt) 


(Uccheda-di†fhi). 


Trí Phân Biệt Các Nhân Của Danh—Sắc (Nãma-Ripa) 

Khi hành giả phân biệt các duyên của danh-sắc theo 
cách này nghĩa là bằng quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên 
Khởi và từ bỏ hoài nghi về ba thời kỳ, lúc đó tất cả các trạng 
thái quá khứ, tương lai và hiện tại được hiểu biết theo đúng 
mối liên kết chết và tái sanh. Điều này đánh dấu trạng thái 


%9. 1,243 


66 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhäviarana-visuddhi). “Trí 
Phân Biệt Các Nhân Củúa Danh-Sắc” (Trí Phân Biệt Nhân 
Duyên) được biết là “Paccaya-parigeaha-fñãng”. 


Đạo Và Phi Đạo Trì Kiến Thanh Tịnh 
(Maggamagga-lidadassana—visuddhi) 

Sau khi xác định các ¿âm (cia), tâm sở (cetasika) và sắc 
(rñpa) cả ở nội thân và ngoại thân, vả sau khi phân biệt các 
quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên Khởi, hành giả đã sẵn 
sàng thọ trì đúng đăn thiền vipassanä. Tuy nhiên, hành giả 
phải làm trí về các ứhực thể tột cùng sáng tỏ hơn nữa bằng 
cách xác định lại từng thực thể một theo bốn khía cạnh: theo 
các đặc tính (lakkhana) tiêng, nhiệm vụ (rasa), biểu hiện 
(paccupa{thana), và nhân gân (padaffhana) cho sự sanh lên 
của chúng như đã được chỉ dẫn trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Maha Satipafthana Sufífa°®), các Chú Giải.°9S 


Sau khi xác định lại từng /đm (ca), từng fâm sở 
(cefasika) và từng sắc (rñpa), hành giả sẽ nhận thây trí vê các 
thực thê tột cùng trở nên tât rõ ràng. 


Thọ Trì Thiền Vipassanã 
Bây giờ, hành giả có thể thọ trì thiền Vipassanä bằng 
cách bắt đâu với cái dễ dàng hơn. Trước tiên, hành giả phân 
biệt 18 loại sốc fhực (nipphanna rủpa) ở sáu môn và 42 thần 
phán (kof†haäsa) và quán bản chât vô thường (anicca), khô 


55M. 1.78 
°8 DA, 2,53 
° SA, 2.44-45 


Khai Thông Thiền Tuệ 67 





(dukkha) và vô ngã (anafa) găn liền với mỗi sắc (rñpa) ở 
từng môn cũng như từng thân phần. 


Hành giả phân biệt bản chất sanh và diệt của từng sắc 
(rñpa) bằng tuệ của mình và quán bản chất vô thường là 
“anicca, anicca” (vô thường, vô thường), cả nội thân lẫn 
ngoại thân. Hành giả phân biệt bản chất không ngừng bị hành 
hạ bởi sự diệt của sắc (rữpa) và quán “dukkha, dukkha” (khổ, 
khổ) lặp đi lặp lại. Hành giả phân biệt rõ ràng bằng tuệ của 
mình sự vắng mặt của một thực thể thường hằng, bất diệt để 
có thể được gọi là “tự ngã” hoặc “linh hồn” và quán “anaa, 
anaffđ” (vô ngã, vô ngầ). 


Hành giả không nên tập trung tâm mình vào các hạ/ nhỏ 
(tức nhóm sắc hay tổng hợp sắc — rũpa-kaläpa) khi quán tam 
tướng vì các hạt nhỏ này không phải là /c fhể tột cùng và 
chúng sẽ biến mắt khi việc hành thiền tiến triển. Thay vào đó, 
hành giả phân tích các hạt nhỏ để quan sát các sắc fột cùng 
(rñpa) (pathavr (đất), ãpo (nước), tejo (lửa), vãyo (gió), 
vanna (màu), gandha (mùi), rasa (vị), ojä (dưỡng chất)...) và 
tập trung chú ý vào sự sanh và diệt nhanh chóng của các sắc 
tột cùng (rũpa) này. 


Khi hành giả có thể phân biệt tam tướng của sắc (rữpa) 
hoàn toàn nhanh chóng và sâu sắc, hành giả phân biệt tam 
tướng của đanh (nãma) găn liền với sáu loại tiến trình tâm. 
Quan sát sự sanh và diệt nhanh chóng của từng tâm và các 
tâm sở đi cùng của nó ở mỗi sát-na tâm bằng tuệ của mình, 
hành giả quán lặp đi lặp lại “amicca, aniccđ” (vô thường, vô 
thường). Hành giả quán xét theo cách này trên tất cả các ứâm 
(cita) và tâm sở (cefasika) trong sáu loại tiễn trình tâm cả nội 


68 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





thân lẫn ngoại thân. Tương tự, hành giả phân biệt bản chất 
không ngừng bị hành hạ bởi sự diệt nhanh chóng của các ứâm 
(ci1a) và các tâm sở (cefasika) và quản “dukkha, dukkha” 
(khổ, khổ). Lại nữa, hành giả phân biệt bằng tuệ của mình sự 
vắng mặt của một thực thê thường hằng, bất diệt để có thể 
được gọi là “tự ngã” hay “linh hồn” và quán “anaffa, anatta” 
(về ngã, vô ngã). 


Sau đó, hành giả quán xét tam tướng của danh và sắc 
cùng nhau liên quan đến sáu loại tiến trình tâm. Tập trung tâm 
mình trên từng tâm và các tâm sở của nó, 54 loại sốc (räpa) 
kết hợp với căn vật lý và cảnh, hành giả quán lặp đi lặp lại 
“amicca, anicca” (vô thường, vô thường) trên bản chất sanh 
và diệt, “dukkha, dukkha” (khổ, khổ) trên bản chất không 
ngừng bị hành hạ, và “anaffa, anaff4” (vô ngã, vô ngã) trên 
bản chất không có tự ngã và không có linh hồn. 


Rồi hành giả thực hành addhãpaccuppanna vipassanä. 
Hành giả quán đặc tính vô thường của sắc từ lúc sanh đến lúc 
chết ít nhất một lần. Hành giả lặp lại quán đặc tính khổ và rồi 
đặc tính vô ngã. Hành giả tiếp tục quán xét bất kỳ một trong 
ba đặc tính mà hành giả thích cả bên trong lẫn bên ngoài. 


Hành giả quán từng đặc tính trong ba đặc tính của danh 
từ lúc sanh ra đến khi chết đi theo cách tương tự. Hành giả 
nên thực hành bao trùm tất cả sáu loại tiến trình tâm. Rồi 
hành giả nên quán xét trên danh và sắc theo cách tương tự cả 
bên trong lẫn bên ngoài. 


Tiếp theo, hành giả thực hành thiền Vipassanä gắn với 
quá khứ, đến hiện tại và đến tương lai. Trong tất cả các 


Khai Thông Thiền Tuệ 69 





kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, và các kiếp tương lai trong đó 
hành giả phân biệt các quan hệ nhân quả theo Pháp Duyên 
Khởi, từ lúc sanh đến lúc chết, hành giả quán tuần tự các đặc 
tính vô thường, khổ và vô ngã của riêng sắc, của riêng danh, 
của cả danh và sắc cùng với nhau. 


Tiếp theo, hành giả thực hành thiền Vipassanã gắn với 
năm uấn hiện tại. Hành giả phân biệt các sốc-/hực 
(nipphanna rñpa) trong sáu môn và và 42 thân phần của kiếp 
hiện tại và tuần tự quán các đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã của chúng. Hành giả cũng tập trung chú ý vào sự sanh và 
diệt của sắc thực bên ngoài và quán tuần tự các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã. Đây là sự quán về sắc uần. 


Sau đó, hành giả phân biệt /đm sở thọ (vedana cefasika) 
trong từng tâm của các tiến trình tâm ở sáu môn và tập trung 
vào sự sanh và diệt của nó, hành giả quán tuần tự các đặc tính 
vô thường, khổ và vô ngã của nó. Hành giả quán cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Đây là sự quán về thọ uấn. Sau đó, hành giả 
quán tuần tự tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn theo cách 
tương tự. 


Tiếp theo hành giả thực hành thiền Vipassanã gắn với 
năm uẫn quá khứ, năm uấn hiện tại và năm uẫn tương lai. 
“Bất kỳ sắc nào, bất kế ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, bên 
trong hay bên ngoài, thô hay tế, cao thượng hay hạ liệt, xa 
hay gân, hành giả xác định tất cả các sắc tuần tự là vô 
thường, là khổ và là vô ngã.”*** Hành giả phân biệt các sắc 


Ê8 Vs, 2.300-301; Abh.A 1.270-271 
Ê! ps, 55ff. Vs. 2.242ff 


70 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





thực ở sáu môn và 42 thân phần lần lượt trong các kiếp quá 
khứ, kiếp hiện tại và các kiếp tương lai và tuần tự quán các 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng, cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Hành giả cũng quán tuần tự thọ uẫn, tưởng 
uân, hành uẫn và thức uẫn theo cách tương tự. 


Thọ Trì Thiền Vipassanä Theo Bốn Mươi Cách 

Tiếp theo, để tăng cường sự thấu hiểu về vô thường, 
khổ và vô ngã của năm uẩn, hành giả cần thấu hiểu các uân 
này bằng 40 cách, tức thấy chúng là vô thường, là khổ, là 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, tai họa, sầu khổ, là xa lạ, là tan 
rã, là bệnh dịch, ương ách, khủng khiếp, đe dọa, là phù du, 
khả hoại, không bên, là không được bảo vệ, không chỗ trú, 
không chỗ nương, là trống rồng, vô dụng, trống không, vô 
ngã, là nguy hiểm, là phải chịu biến đổi, là không có cốt lõi, 
là gốc rễ của tai ương, là sát nhân, là phải chịu tiêu diệt, là 
hữu lậu, là hữu vi, là mỗi của Ä⁄4 vương (Mãra), là phải chịu 
sanh, phải chịu già, phải chịu bệnh, phải chịu chết, phải chịu 
sầu, phải chịu bi ai, phải chịu ai oán, phải chịu cấu uế.” 


Thiền Vipassanã Trên Các Nhân Và Các Quả Theo Pháp 
Duyên Khởi (Paficcasamuppada) 

Tiếp theo, hành giả phân biệt các Pháp Chân Để 
(paramaffha dhanữma) là các nhần và các quả theo Pháp 
Duyên Khởi trong chuỗi hiện hữu gắn liền với quá khứ, hiện 
tại và vị lai và xác định chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 
Ví dụ: 


7° VWs,2.246-248 


Khai Thông Thiền Tuệ 71 





Do duyên vô mỉnh (avj7a) sanh, hành (sankhara) cũng 
sanh; 


Vô mỉnh (av74) sanh và diệt; như vậy, nó là vô thường, 


Hành (sankhara) cũng sanh và diệt; như vậy, nó cũng là 
vô thường. 


Thiền Vipassanã Theo Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép 
Quán Vô Sắc 

Tiếp theo, hành giả thấu hiểu sắc và danh theo thuộc 
tính tam tướng của chúng qua trung gian là Báy Phép Quán 
Sắc (rñpasattaka) và Bảy Phép Quán Vô Sắc (arũpäsattaka) 
như miêu tả trong Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga).”" 


Khi hành giả thấu hiểu sắc và danh qua phương pháp của 
Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép Quán Vô Sắc hoàn hảo và 
thiện xảo, pháp hành của hành giả với đề mục thiển về sắc 
(quản sắc — ripakammalthäna) và đề mục thiên về danh 
(quản danh — nãmakammatthäna) đi đến viên mãn.” 


Khi tuệ xác định sắc và danh là vô thường, khổ và vô 
ngã được mài sắc theo nhiều cách như đã miêu tả ở trên, sự 
sanh và diệt của các pháp (dhamma) này xuất hiện rất nhanh 
chóng và rõ ràng trong tuệ của hành giả. Bây giờ, hành giả tu 
tập sammmasana-fñiãna, “trí xác định danh-sắc là vô thường, 
khổ và vô ngã” (Trí Thẩm Sát Tam Tướng) đến mức độ cao 
nhất. Hành giả cũng thấu suốt một phần của mười tắm Đại /rí 


7! Vs, 2.253—264 
72 Vs. 2.264 


72 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





tuệ thiên Quán (Mahãvipassan8) và do vậy mà từ bỏ các pháp 
đôi nghịch với những gì hành giả đã thâu suôt.” 


Tu Tập Trí Sanh Diệt (Udayabbaya-ña—a) 

Udayabbaya-ñäna là trí thấu hiểu rõ ràng danh-sắc ở 
sát-na sanh cũng như ở sát-na diệt cùng với tam tướng là vô 
thường, khô và vô ngã. 


Để tu tập trí này, hành giả xác định lại tất cả danh-sắc 
cùng với các nhân và quả theo Pháp Duyên Khởi là vô 
thường, khổ và vô ngã. Hành giả quán tam tướng lần lượt, cả 
bên trong lẫn bên ngoài, (1) riêng sắc mà thôi, (2) riêng danh 
mà thôi, và (3) cả danh-sắc cùng với nhau thuộc về hiện tại, 
đến quá khứ, và đến vị lai. Hành giả thực hành thiền 
Vipassanä bằng cách (l) quản xét các pháp sanh 
(samudayadhammanupassi), (2) quán xét các pháp diệt 
(vayadhammanupass1) và (3) quản xét các pháp sanh và diệt 
(samudaya-vaya-dhammanupass:).^5"* Hành giả thực hành 
hoàn hảo đến khi thấu hiểu rõ ràng danh-sắc cùng với các 
nhân và các quả vào sát-na sanh (uppada), vào sát-na frụ 
(hi) và vào sát-na diệt (bhanga). 


Sự Xuất Hiện Các Ô Nhiễm Của Thiền Vipassanã 

Bây giờ, Bốn Thánh Đế, Nguyên Lý của Pháp Duyên 
Khởi (Princinles oƒ Paticcasamuppaäda) và tam tướng trở nên 
rõ ràng trong tuệ của hành giả. ?rí Minh Sát yếu 


3 Vs. 2.264 
“#M. 1.7Iff 
5 Vs. 2.267 
”® MA. 281ff 


Khai Thông Thiền Tuệ 73 





(Tarunavipassanañäna) phát sanh nơi hành giả. Cột mốc của 
trạng thái này là sự xuất hiện Mười Ô Nhiễm Của Thiền 
Vipassanã (Upakkilesa) ở dạng hào quang thân thể rực rỡ, trí 
sáng suốt, cực hý, tịnh, lạc, quyết định, tinh tấn, niệm, xả và 
tham chấp.” Khi những điều này xuất hiện, hành giả có thể 
suy nghĩ sai lầm răng: “7u chắc chắn đã đạt được Đạo, đã đạt 
được Quả”. Như vậy, hành giả lấy cái không phải là đạo thì 
cho là đạo và cái không phải là quả thì cho là quả. Hành giả 
buông rơi đề mục thiền và ngồi tận hưởng sự an lạc của mình 
với tham chấp, ngã mạn và tà kiến. 


Trí Về Đạo và Phi Đạo 

Nhưng nếu hành giả thiện xảo trong Pháp Học 
(pariyatii) hay được hướng dẫn bởi vị thầy, hành giả biết răng 
chúng là các ô nhiễm của minh sát và răng chúng sẽ làm phát 
sanh (ham ái (tanhã), mạn (mãna) và tà kiến (difthi). Hành 
giả xem xét từng ô nhiễm và thấy chúng là “Đây không phải 
là của ta, đây không phải là ta, đây không phải là tự ngã của 
/a”. Hành giả cắt đứt sự tham chấp của mình đối với hảo 
quang thân thể, hỷ, lạc... và nỗ lực tỉnh tấn tu tập minh sát 
(Wipassanä) vôn là con đường chánh. Đây là “Sự Thanh Tịnh 
bởi Trì Kiến về Những Gì là Đạo và Những Gì là Phi Đạo” 
(Đạo và Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 


7 Vs,2,269_—274 


74 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Đạo Hành Tri Kiến Thanh Tịnh (Pafipadñ- 
Hangadassana-visuddhi) 

Sau khi an trú trí về con đường chánh, hành giả phân đấu 
tu tập tám trí minh sát từ í sanh điệt (udayabbayañäna) đến 


trí hành xả (sankharupekhanana) và cũng như trí thuận thứ 
(anulomañiana). 


Hành giả lại thọ trì thiền vipassanä, lần lượt xác định 
tam tướng (1) chỉ với sắc, (2) chỉ với danh, (3) cả sắc và 
danh, (4) năm „ẩn (khandha) (5) mười hai xứ (ãyafana). (6) 
mười tám giới (đhãíu) bao gồm tất cả danh-sắc phát sanh ở 
sảu môn. 


Thọ Trì Bốn Niệm Xứ (4nupassan8) 

Tiếp theo, hành giả thực hành Bốn Niệm Xứ. Hành giả 
lại lần lượt xác định tam tướng đôi với tât cả danh-săc như 
trên, ưu tiên cho sắc trước rôi đên danh. Đây gọi là /hản quản 
niệm xư (käyã-nupassanasaftipa†fhama). 

Tiếp theo, hành giả lần lượt xác định tam tướng đối với 
tât cả danh-sắc như trên, ưu tiên cho thọ. Đây gọi là quán thọ 
(vedananupassanđ). Ví dụ: 

Căn sanh và diệt: anicca — võ thưởng, (dukkha — khổ, 
qnaffa — vô ngã) 

Cảnh sanh và diệt: anicca — vô thưởng, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngầ) 


Thọ sanh và diệt: acca — vô thưởng, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngầ) 


Khai Thông Thiền Tuệ 75 





(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với thọ). 

Tiếp theo, hành giả lần lượt xác định tam tướng đối với 
tât cả danh-sắc như trên, ưu tiên cho /âm (hức, cifta). Đây 
gọi là quản tâm (ciftanupassanđ). Ví dụ: 

Căn sanh và diệt: anicca — võ thưởng, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngầ) 

Cảnh sanh và diệt: anicca — vô thường, (dukkha — khổ, 
qnaffa — vô ngã) 

Tâm sanh và diệt: amnicca — võ thường, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngã) 

(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với tâm). 

Tiếp theo, hành giả lần lượt xác định tam tướng đối với 
tất cả danh-sắc như trên, ưu tiên cho xúc, tư,... Đây gọi là 
quản pháp (dhammanupassanđ). VÌ dụ: 

Căn sanh và diệt: anicca — võ thưởng, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngã) 

Cảnh sanh và diệt: anicca — vô thường, (dukkha — khổ, 
qnaffa — võ ngã) 

Xúc (phassa) (+ (cefana)....) sanh và diệt: anicca — vô 
thường, (dukkha — khô, anatfa — vô ngã) 


(Tiếp tục với tất cả các danh phối hợp với xúc 


(phassa)....) 


76 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Thiền Vipassanã Bằng Cách Phân Biệt Tỉnh Giác Bốn Oai 
Nghỉ (Irapatha-sampajañnña) 

lrừãpatha nghĩa là các loại oai nghỉ và sampajafna 
nghĩa là đuệ quán xét (tỉnh giác). Hành giả phải phân biệt tất 
cả các /âm (cifta), tâm sở (cefasika) và sắc (rñpa), tức là năm 
uân, trong khi hành giả ở bất kỳ oai nghi nào: đi, đứng, ngồi, 
năm, duỗi, cong... Hành giả phải nhận thức ý định về bất kỳ 
chuyền động nào; hành giả phải nhận thức về chuyên động và 
kết quả của chuyên động. Hành giả cũng phải phân biệt tất cả 
danh-sắc (năm uẫn) sanh ra ở sáu môn. 


Rồi hành giả lần lượt xác định tam tướng (1) chỉ với sắc, 
(2) chỉ với danh, (3) cả sắc và danh, trong năm uấn mà hảnh 
giả phân biệt ở mỗi oai nghi cũng như ở sáu môn. Hành giả 
quán xét tất cả danh-sắc cả bên trong lẫn bên ngoải thuộc về 
quá khứ, đến hiện tại và đến vị lai. Hành giả phấn đấu đến khi 
có thể phân biệt danh-sắc vào sát-na sanh, vào sát-na trụ và 
vào sát-na diệt. 


Tiếp theo, hành giả phân biệt các nhân và các quả theo 
Pháp Duyên Khởi của danh-sắc và xác minh băng thăng trí 
của mình rằng 

(1) do nhân sanh, quả sanh; 

(2) do nhân diệt, quả diệt; 

(3) do nhân sanh và diệt, quả sanh và diệt. 

(4) phân biệt lại sự sanh và diệt của các nhân và các quả, 
hành giả lần lượt xác định tam tướng cả ở bên trong lẫn bên 
ngoàải thuộc về quá khứ, đên hiện tại, và đên tương lai. Từng 


Khai Thông Thiền Tuệ 77 





lúc, hành giả cũng quán xét bản chất bất tịnh của danh-sắc. 
Hành giả phấn đấu viên mãn 7í Sanh Diệt 
(Uaayabbayanana). 


Tiến Đến Quán Sự Hoại Diệt (Bhahgãnupassanä) 

Khi hành giả lặp lại quan sát theo cách này, xem xét và 
thâm sát danh-sắc, các nhân và quả để thấy rằng chúng là vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, trí thiền đi trước liên kết với 
trí thiền đi sau. Như vậy, frí mỉnh sát (vipassanañana) của 
hành giả trở nên rất mạnh mẽ và rất sắc sảo, bén nhọn và 
thuần khiết. Hành giả không còn mở rộng niệm đến sự sanh 
nữa mà đem nó quy vào sự tan rã của chúng. 


“Khaya vaya bheda nirodheyewa safisanfi†thati ””° 


“Với sự hồ trợ đây sức mạnh của trí minh sát đi trước, 
niệm kết hợp với trí mình sát đi sau trở nên khéo an frủ trên 
tính tàn lụi, tan rã và hoại diệt của các hành.” 


(L) Aniccam khayafthena — quan sát bản chất tàn lụi, tan 
vỡ, tan rã và biến mất của các hành bằng thắng trí, hành giả 
quán xét “anicca, aniccd” (vô thường, vô thường) lặp đi, lặp 
lại. 


(2) Dukkham bhayatthena — quan sát bản chất khủng 
khiếp của tàn lụi, tan vỡ, tan rã và biến mất của các hành 
băng thắng trí, hành giả quán xét “đukkha, dukkha” (khổ, khổ) 
lặp đi, lặp lại. 


TƯ n7 


78 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





(3) Anatä asãrakafthena — quan sát bản chất không có 
cốt lõi, không có tự ngã và không có linh hồn của các hành 
băng thắng trí, hành giả quán xét “anaffa, anafa” (vô ngã, vô 
nøâ) lặp ổi, lặp lại. 


(4) Hành giả cũng quán xét bản chất bất tịnh của các 
hành vào từng lúc. 

Khi hành giả đã phá vỡ tính khối của danh và sắc bằng 
cách thâm nhập vào các /#c fhể tột cùng trong nhóm danh và 
nhóm sắc (rũpakalãpa) khi tu tập Trí Xác Định Danh-Sắc 
(nãmaripaparicchedafiaia) và kiến thanh tịnh, bây giờ, 
nhóm sắc ipakalapa) không còn rõ ràng nữa. Vì trí minh 
sát của hành giả rất sắc sảo và bén nhọn, các /hực thể tột cùng 
(paramattha dhamma — pháp chân để) của các hành trở nên 
rất nhanh chóng rõ ràng trong trí của hành giả. Vì chúng xuất 
hiện và tan rã quá nhanh đến nỗi hành giả không còn có thể 
quan sát được sự sanh và hiện hữu của chúng nữa; hành giả 
chỉ quan sát thấy sự hoại diệt của chúng. 


*Trí quản sự hoại điệt” này được gọi là “bhanga-ñãngđ”. 


Thọ Trì Minh Sát Trí Đạt Tri (Ñãta-Ñãụa Vipassan8) 

“ÑZ¡¿a” nghĩa là danh-sắc, các nhân và các quả đã hiện 
hữu trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại, và sẽ hiện hữu 
trong tương lai, cả bên trong lẫn bên ngoài. 

“Ñãng” nghĩa là trí phân biệt các hành đã được biết là 
ñãía là vô thường, khô và vô ngã. Nó là ứđm sở tuệ (pañña 
cefasika) phôi hợp với các fóc hành tâm (javana cifa) của 
tiễn trình tâm ở ý môn. 


Khai Thông Thiền Tuệ 79 





Theo chỉ dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magga"®), 
bây giờ, hành giả phải phân biệt cả Z4 và ñãna là vô 
thường, khổ và vô ngã. Ví dụ: 

(1) Hành giả phân biệt sắc, sắc diệt — anicca (vó 
thưởng). Trí phần biệt cũng diệt — anicca (vô thưởng). 


(2) Hành giả phân biệt danh, danh diệt — an/cca (vô 
thưởng). Trí phần biệt cũng diệt — anicca (võ thưởng). 


Hành giả lần lượt phân biệt các hành là vô /#zởng 
(anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anafa) (L) bên trong một lúc, 
(2) bên ngoài một lúc, (3) trên sắc một lúc, (4) trên danh một 
lúc, (Š) trên các nhân một lúc, (6) trên các quả một lúc, (7) 
trên các hành quá khứ một lúc, (8) trên các hành hiện tại một 
lúc, (9) trên các hành tương lai một lúc. Hành giả có thể ưu 
tiên cho các pháp (dhamma) mà mình có thể phân biệt tốt 
hơn. Theo Ä⁄4hã Tïka*°, cần thiết phải thọ trì thiền vipassanã 
theo nhiều cách để làm ?z/ Quán Sự Hoại diệt (bhahgañäna) 
viên mãn. 

Hành giả cũng nên chỉ phân biệt sự diệt của các nhân và 
các quả theo Pháp Duyên Khởi cả bên trong lẫn bên ngoài 
thuộc về ba thời và quán xét là: 


Vô mỉnh (Avi7a) diệt — anicca (vô thưởng); trí quán cũng 
diệt — anicca (vô thưởng). 

Hành (Sankhara) diệt — anicca (vô thưởng); trí quán 
cũng diệt — a#icca (vô thường) và v.V. 


79 Vs, 2.278 
$9 Vs Tị, 2.441 


80 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Sự Sanh Khởi 7rí Về Sự Xuất Hiện Kinh Hãi (Trí Kinh Úy) 
(Baya-hia—a) 

Khi hành giả lặp lại tu tập và trau đồi theo cách quán sự 
diệt của các hành bao gồm tất cả các loại hiện hữu, thế hệ, số 
phận, địa vị hoặc trú xứ của chúng sanh thì xuất hiện sự kinh 
hãi khủng khiếp. Sự hành hạ không dứt gây ra bởi sự diệt 
không ngừng của các hành trở nên rất rõ ràng là sự khổ đau 
cùng cực vả sự kinh hãi khủng khiếp. 


Khi hành giả thấy được như thế nào mà các hành quá 
khứ đã diệt, các hành hiện tại đang diệt và các hành sẽ sanh ra 
trong vị lai sẽ diệt, theo cùng một cách, rồi trí được gọi là “77 
Về Xuất Hiện Sự Kinh Hãi' (Trí Kinh Úy) phát sanh nơi hành 
giả vào giai đoạn đó. 


Sự Sanh Khởi Trí Thấy Rõ Khuyết Điểm Và Sự Bắt Toại 
Nguyện (Trí Hiêm Nguy) (AdInava-ñapa) 

Khi hành giả lặp đi lặp lại, tu tập và trau dôi trí xuất hiện 
sự kinh hãi, hành giả thấy rằng không có nơi ấn náu, không 
nơi che chở, không nơi để đi, không có nơi nương tựa nào 
trong bất kỳ loại hiện hữu, thế hệ, số phận, địa vị hay trú xứ. 
Ba loại hiện hữu xuất hiện như hầm than cháy rực, tứ đại như 
nơi trú ân của răn độc, năm uẫn như kẻ sát nhân với vũ khí 
giương lên, sáu nội căn như ngôi làng trống rỗng, sáu ngoại 
căn như ngôi làng bị kẻ cướp tấn công, bảy trú xứ của thức và 
chín trú xứ của chúng sanh như thể bị thiêu đốt, nóng rực vả 
rực sáng với mười một ngọn lửa. Tất cả các hành xuất hiện 
như là một khối khổng lồ các hiểm nguy và các khuyết điểm, 


Khai Thông Thiền Tuệ 81 





bất toại nguyện hoặc không thực chất, như khối u, bệnh tật, 
mũi tên, tai ương, đau đớn.®*$2 


Như vậy, bằng sức mạnh của quán sự hiểm nguy, guán 
sự hoại điệt (bhanganupassam3), tất cả các hành xuất hiện 
như các hiểm nguy khủng khiếp, và trí thấy rõ khuyết điểm và 
bắt toại nguyện nơi chúng, phát sanh nơi hành giả. 


Sự Sanh Khởi Trí Cảm Thọ Nhàm Chán Và Ghê Tởm (Trí 
Yêm Ly) (Nibbidñ-ñãna) 

Khi hành giả thấy tất cả các hành là hiểm nguy, đầy các 
khuyết điểm và bất toại nguyện, hành giả trở nên hướng đến 
thản nhiên, không hài lòng, không ham thích, trở nên nhàm 
chán với tất cả các dạng hành thuộc bất kỳ loại hiện hữu, số 
phận, địa vị hay trú xứ nào. Như vậy, trí về cảm thọ nhàm 
chán và ghê tởm với tất cả các loại hành cũng trở nên rõ 
ràng.® 


Sự Sanh Khởi Trí Khao Khát Giải Thoát (Trí Dục Thoát) 
(Muicitukqamydata-iapad) 

Khi hành giả cảm thấy nhàm chán và ghê tởm với tất cả 
các hành là cái đang hoại diệt không ngừng, hành giả không 
hài lòng với chúng, không ham thích chúng, không còn tham 
chấp với bất kỳ dù chỉ một trong tất cả các dạng hành trong 
bất kỳ loại hiện hữu, thế hệ, số phận, địa vị hay trú xứ. Hành 
giả khao khát được giải thoát khỏi phạm vi của các hành và 
đang giải thoát khỏi nó. 
°' Vs, 2,282-284 


#2 Vs. 2.284 
33 Vs,2 287-288 


82 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Giống như cá bị mắc trong lưới, con ếch nằm trong 
miệng rắn, con gà rừng bị nhốt trong lồng, con nai rơi vào 
ngàm của một cái bẫy chắc chắn, một người bị bao vây bởi 
quân thù muốn được giải thoát và thoát khỏi những thứ này, 
cũng vậy, hành giả muốn giải thoát khỏi toàn bộ phạm vi của 
các hành và thoát khỏi nó. Như vậy, trí khao khát giải thoát 
cũng phát sanh nơi hành giả. 


Sự Sanh Khởi Trí Nỗ Lực Giải Thoát (Trí Quyết Ly) 
(Pafisankha-ñiata) 

Hành giả, người khao khát giải thoát khỏi các hành trong 
ba mươi mốt cõi thuộc về ba thời, phân biệt lại các hành đó, 
quy cho chúng ba đặc tính bằng trí quán cho sự giải thoát 
hoàn toàn. Hành giả thấy tất cả các hành là vô thường vì 
chúng (1) không thể ra ngoài sự hoại diệt, (2) hiện hữu tạm 
thời, (3) bị giới hạn bởi sanh và diệt, (4) bị tan rã, (Š) phù du, 
(6) dễ hư hoại, (7) không bền, (8) phải chịu biến hoại, (9) 
không có cốt lõi, (10) phải chịu chết. 


Hành giả thấy chúng là khổ vì chúng là (1) sự hành hạ 
không dứt, (2) không thể chịu đựng được, (3) nền tảng của 
khổ đau, (4) bệnh hoạn, (5) khối ung nhọt, (6) mũi tên, (7) tai 
họa, (8) sầu khổ, (9) bệnh dịch, (10) ương ách, (11) kinh hãi, 
(12) không có sự bảo vệ, (13) không có nơi che chở, (14) 
không có nơi nương tựa, (15) là hiểm nguy, (16) cội nguồn 
của tai ương, (17) sát nhân, (18) phải chịu lậu hoặc, (19) 
miếng mỗi của M4 Vương (Mãra). (20) phải chịu sanh, (21) 
phải chịu già, (22) phải chịu bệnh tật, (23) phải chịu sầu khổ, 


4 Vs,2 288-289 


Khai Thông Thiền Tuệ 83 





(24) phải chịu bi ai, (25) phải chịu ai oán, (26) phải chịu cấu 
UẾ V.V. 


Hành giả thấy tất cả các hành là vô ngã vì chúng là (1) 
kẻ xa lạ, (2) không có linh hồn, (3) hão huyền, (4) trống rỗng, 
(5) vô chủ, (6) không chịu kiểm soát, (7) có thể thay đổi để 
phù hợp với mong muốn của kẻ khác, v.v. 


Hành giả thấy chúng là bất tịnh vì chúng là (1) đáng chê 
trách, (2) hôi hám, (3) ghê tởm, (4) gớm guốc, (5) dù có ngụy 
trang cũng vô ích, (6) xấu xa, (7) đáng ghét, v.v. 


Khi hành giả phấn đấu theo cách này, trí nỗ lực cho sự 
giải thoát trở nên rõ ràng nơi hành giả.° 
Sự Sanh Khởi Trí Hành Xả (Sankharupekkhanana) 

Hành giả phân biệt lặp đi lặp lại các hành, các nhân và 
các quả trong ba mươi môt cõi hiện hữu băng cách lân lượt 
quy cho chúng bản chât vô thường, bản chât khô, bản chât bât 
tịnh, bản chât vô ngã, đôi khi bên trong và đôi khi bên ngoài, 
bản chât hoại diệt của các hành trở nên rõ ràng rât nhanh 
chóng. Hành giả tiếp tục lần lượt xác định tam tướng trên bản 
chât của sự hoại diệt. 

Tâm thiền của hành giả dần từ bỏ cả kinh sợ lẫn ham 
thích với các hành và trở nên quân bình, không thiên vị và 
trung lập. Nó trở nên an trú định tĩnh trên sự diệt của các 
hành. 

Sau đó, nếu tâm thiền vẫn an tịnh trong việc phân biệt 
các hành bên trong, hành giả tiệp tục phân biệt lân lượt sắc và 


Š5 Vs, 2289-20] 


84 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





danh bên trong. Nếu, mặt khác, tâm thiền vẫn an tịnh trong 
việc phân biệt các hành bên ngoài, hành giả tiếp tục phân biệt 
lần lượt sắc và danh bên ngoài. Trong tam tướng, hành giả đặt 
ưu tiên cho tướng nào mà hành giả có thể quán xét tốt hơn. 


Vào giai đoạn này, #ín (saddhä) và tuệ (paññä), tỉnh tấn 
(vữiya) và định (samaädhi) phải đặc biệt quân bình bằng niệm 
(sa). Tất cả năm căn (indriya) phải được quân bình để tiến 
đến giác ngộ. 

Khi tâm thiền được an trú định tĩnh trên sự hoại diệt của 
các hành, hành giả sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài. 
Nếu tâm thiền định tĩnh gắn chặt với sự hoại diệt của các 
hành là không lay chuyển, thiền minh sát trở nên cực kỳ 
mạnh mẽ. Hành giả có thể tiếp tục phân biệt các hành mà 
mình có thể phân biệt tốt hơn, đặt ưu tiên cho tướng nào mà 
hành giả có thể quán xét tốt hơn. Nếu hành giả chỉ quan sát sự 
hoại diệt của danh mà không quan sát sự hoại diệt của sắc, thì 
hành giả chỉ phải tập trung phân biệt sự hoại diệt của danh mà 
thôi. 

Bhayanca mnandica vippahaya sabbasankharesu 
udäsino hofi mi}haffo.° 


Hành giả, người thấy rõ ràng các khuyết điểm của các 
hành và thọ trì thiên viDassanäa bằng cách phán biệt sự diệt 
của các hành với ước muốn mãnh liệt là để giải phóng khỏi 
tất cả các hành, thấy rằng không có gì có thể được yêu mến 
như là “của ta — ta — tự ngã của ta” nữa. 


85 Vs, 2.204 


Khai Thông Thiền Tuệ 85 





Từ bỏ hai thái cực là “kinh hã?” (bhaya) và vui thích 
(nanđ?) đôi với các hành, hành giả trở nên không thiên vị và 
trung lập với chúng. Hành giả chăng lấy chúng là “ta”, cũng 
chăng phải “của ta”, cũng chẳng là “tự ngã của ta”; hành giả 
giống như người đàn ông đã ly dị người vợ không chung thủy. 
Trí dẫn hành giả đến giai đoạn bình thản này là “Trí Bình 
Thản Đối Với Các Hành” (“Trí Hành Xả”). 

Trí Hành Xả (sahkhärupekkhäñäna) này, nếu nó thấy 
Niết-bàn (Nibbäna), trạng thái an tịnh, là an lạc, thì sẽ xả ly 
tất cả các hành và chạy đến Niết-bản. Nếu nó không thấy 
Niết-bàn là an tịnh, đối tượng của nó là các hành lại tiếp tục 
xuất hiện lặp đi lặp lại, giống như con quạ của người thủy thủ 
cứ lại quay về với con thuyền nếu nó không thấy đất liền. 


Nếu trí này chưa trưởng thành, hành giả tiếp tục phân 
biệt (1) các hành ở hiện tại một lúc, (2) các hành ở quá khứ 
một lúc, (3) cách hành ở tương lai một lúc, (4) các hành bên 
trong một lúc, (5) các hành bên ngoài một lúc, (6) các sắc một 
lúc, (7) các danh một lúc, (8) các nhân một lúc, (9) các quả 
một lúc, (10) vô thường một lúc, (11) khổ một lúc, (12) vô 
ngã một lúc, đề làm trí này hoàn thiện. 


Trí Thuận Thứ (Anuloimafñiãäna), Trí Chuyển Tộc, 
(Gofrabhuñiana). Trí Đạo (Maggañaa). Trí Quả 
(Phalañana)., Trí Phản Khán (Paccavekkhanañana) 

Khi hành giả lặp lại, tu tập và trau dồi sự quân bình với 
các hành, tín tâm của hành giả sẽ thêm kiên định, tinh tấn 
được sử dụng tốt hơn, niệm được an trú tốt hơn, tâm định tốt 


8! Vs, 2204-2095 


S6 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





hơn, trong khi sự quân bình với các hành được tăng trưởng 
tinh tế hơn. Sau đó, khi tuệ thiền thoát ly khỏi sự diệt của các 
hành (được gọi là “oavz/”) và thấy bản chất vô vi và không 
bị hoại diệt của Niế?-bàn (Nibbana) (được gọi là “apavafa”), 
tiễn trình tâm sau đây sanh khởi. 

(Mandapañna) — "Na—Da—Ma—Pa-U~Nu-Go—Mlagga— 
Phala-Phala" —Bh— 

(Trkkhapañna) — "Na—Da-Ma—U-—Nu—Go—Magga— 
Phala-Phala-Phala" —Bh— 


Na = bhavanga-calana — hữu phân (hộ kiếp) rúng động 








Da = bhavahgu-paccheda — hữu phần (hộ kiếp) dứt 
dòng 

Ma = manodvaravajjana — tâm hướng ý môn 

Pa = parikamna — chuẩn bị của Đạo (magga) 

U= #„pacära — cận hành của Đạo (magga) 


Nu = amloma — thuận thứ, phù hợp giữa cái đi trước và 
cái theo sau 


Go = gofrabhu — chuyển tộc 

Magøa = sofäpaffimagga — Đạo Nhập Lưu 
Phala = sofãpaffi-phala — Quả Nhập Lưu 
Bh = bhavahga — hữu phân (hộ kiếp) 


Khi đối tượng của các hành là vô thường, hoặc khổ, 
hoặc vô ngã xuât hiện ở ý môn, tâm hữu phân (hộ kiêp) rúng 
động hai lần (Na—-Da) và bị ngừng lại hay căt đứt. Sau đó, /đn 


Khai Thông Thiền Tuệ 87 





hướng ý môn (manodvärävajjana) (Ma) hướng dòng tâm đến 
đối tượng, thâm sát nó và quyết định xem nó là vồ hưởng 
(anicca), khổ (dukkha) hay vô ngã (anafa). Sau đó, một trong 
bốn /âm đại thiện dục giới tương ưng trí (ñãnasampayuia 
mahakusala cifa) sanh khởi bốn lần, nhiệm vụ là chuẩn bị 
(Pa), cận hành (U), thuận thứ (Nu), và chuyển tộc (Go). 


“Chuân bị” làm nhiệm vụ mở đâu cho việc chuân bị phát 
sanh Đạo. 


“Cận hành” có nhiệm vụ là tiêp cận Đạo. 


“Thuận thứ” làm cho thích ứng nhiệm vụ của chân lý 
trong tám loại trí minh sát đi trước và trong ba mươi bảy yêu 
tô giác ngộ (Bodhipakkhiya) theo sau. 


Trí kết hợp với ba âm (cifa) này (chuẩn bị — 
parikamma, cận hành — upacara, thuận thứ — anuloma) là trĩ 
minh sát cao nhất được biết là “£rí thuận thứ” (anuloma- 
Hang). 

Gotrabhu (chuyển tộc) không lấy các hành làm đối 
tượng: nó lấy Niết-bản làm đối tượng của nó và chỉ ra Niết- 
bàn, để ứâm Đạo (Magga cifa) có thê sanh khởi lên sau nó, 
cũng lấy Niết-bàn làm đối tượng. Nó giống như con quạ của 
người thủy thủ chỉ ra đất liền để con thuyền có thể hướng đến 
đất liền. Nó được gọi là chuyền tộc vì nó thay đổi dòng dõi 
của hành giả từ phẩm nhân (puthujjana) sang thánh nhân 
(ariya). Cho đến fâm chuyển tộc (gofrabhu cita), hành giả 
vẫn còn là một phàm nhân (là người bị trói chặt bởi mười kiết 
sử). Nhưng ngay khi /âm Đạo (Magga cifa) sanh khởi, hành 
giả trở thành một thánh nhân. 


88 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Mặc dù 7ƒ thuận thứ (anulomañana) là trí cuôi cùng của 
minh sát dân đên sự giải thoát mà có các hành là đôi tượng 


của nó, tuy nhiên, “frí chuyên tộc” (gotrabhuñana) là trí cuôi 
cùng trong tât cả các loại minh sát dân đên sự giải thoát. 


Tam Đạo (Magga cifa) luôn luôn chỉ sanh khởi chỉ một 
lần, thực hiện bốn chức năng, đó là, (1) thấu rõ chân lý về 
khổ, (2) nhỗ tận gốc rễ tham ái là nguồn gốc của khổ, (3) 
chứng ngộ Niết-bàn, và (4) phát triển trọn vẹn Thánh Đạo tám 
ngảnh. 


Ngay sau khi đâm Đạo (Magga cifía) diệt, quả của nó, 
tức là âm Quả (Phala ciứa), sanh khởi hai lần không ngắt 
quãng theo thời gian (akaliko), lây Niết-bàn (Nibbäna) làm 
đối tượng. Tiến trình tâm này là cho hành giả có ứzệ chậm 
chạp (mandapañña). Đỗi với hành giả có tuệ mau lẹ 
(tikkhapaññaä). thì tâm chuẩn bị (parikamma) vắng mặt và 
tâm Quả (Phala cia) sanh khởi ba lần. Ngay khi tâm Quả 
sanh khởi, hành giả trở thành một vị (hánh Nhập Lưu 
(sofãpanna®). Hành giả có thê thọ hưởng sự an lạc vô song 
của Niết-bàn theo ý muốn và được đảm bảo hoàn toàn rằng 
không bao giờ tái sanh trong các cõi khô. 

Trí kết hợp với tâm Đạo và tâm Quả được biết tương 
ứng là “frí Đạo” (Maggañana) và “trí Quả” (Phalañana). 

Sau điển trình tâm đạo (magga-vithi) và một vài tâm hữu 
phần (bhavahga cia) trôi qua, thông thường, năm fiến trình 
tâm phản khán (paccavekkhana-vithi) phát sanh. Qua những 
tiễn trình tâm (vĩthi) này, hành giả (1) suy xét Đạo, (2) suy xét 


58s, 2315 


Khai Thông Thiền Tuệ 89 





Quả, (3) suy xét Niết-bàn, (4) suy xét các phiên não (tà kiến 
(đ¡/thi) và hoài nghi (vicikicchä)) đã được đoạn diệt, và (ŠS) 
suy xét các phiền não chưa được đoạn diệt. Trí kết hợp với 
các ứóc hành tâm (javana cifa) này được gọi là “trí phản 
khán” (paccavekkhanañana).° 


Tri Kiên Thanh Tịnh (Ñãnadassana-visuddhi) 
Nỗ lực làm thanh tịnh tâm từng bước một bắt đầu bằng 
tu tập giới để đạt (hanh tịnh giới (silavisuddhi). Khi đạt được 
Trí thuận thứ, sáu giai đoạn thanh tịnh đầu tiên, tức là từ 
thanh tịnh giới (silavisuddhi) đến Đạo hành trì kiến thanh 
tịnh Wafipadaianadassana—visuddhi) đã được viên mãn. Vào 
lúc chứng ngộ Đạo và Quả lần đầu tiên, giai đoạn thanh tịnh 
cuối cùng này được gọi là 7i Kiến Thanh Tịnh 
(Ñãnadassana-visuddhi) đã được chứng đạt. 


“Tri Kiến Thanh Tịnh” bao gồm đúng bốn Đạo trí, đó là, 
Nhập Lưu Đạo, Nhất Lai Đạo, Bất Lai Đạo, và A-la-hán Đạo. 


1..Sofãpaffnqaggøa — Nhập Lưu Đạo 

Đạo này nhỗ tận gốc rễ hai phiền não (kilesa), đó là, tà 
kiến (diHhi) và hoài nghỉ (vicikicchã) và ba kiết sử 
(samyojana), đó là, thân kiến (sakkaya-di†thi), hoài nghỉ 
(vicikicchä) và giới cắm thủ (sTlabbataparämäsa). Nó cũng 
diệt trừ các khía cạnh thô của các phiền não khác để một vị 
thánh Nhập Lưu không làm bất kỳ hành động xấu ác nào. Vị 
thánh Nhập Lưu sẽ không bao giờ tái sanh trong các cõi khô. 


39 Vs.2 315-316 


90 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





2..Sakadägami-rmagsa — Nhất Lai Đạo 

Đạo này không nhồ tận gốc rễ bất kỳ phiền não nào, 
nhưng nó làm giảm sức mạnh của các phiên não còn lại. Một 
vị thánh Nhất Lai sẽ chỉ bị tái sanh trong cõi dục một lân nữa 
mà thôi. 
3. Anägãmi_-magsa — Bất Lai Đạo 

Đạo này nhồ tận gốc rễ một phiền não nữa là sân (dosa), 
và hai kiết sử nữa là đục ái (kãmarãga) và sân hận Watigha). 


Một vị thánh Bắt Lai sẽ không bị tái sanh trong cõi dục; vị ấy 
sẽ chỉ bị tái sanh trong cối Phạm Thiên. 


4. rahatfa-magøa — -la-hán Đạo 

Đạo này nhồ tận gốc rễ tất cả các phiền não và kiết sử 
còn lại. Như vậy, tâm của một vị A-la-hán thì hoàn toàn thanh 
tịnh. Một vị A-la-hán là một trong các vị Thánh mà các lậu 
hoặc đã bị diệt tận, vị ấy chỉ phải mang thân xác cuỗi cùng, 
các gánh nặng đã được đặt xuống, đã đạt được mục tiêu và đã 
tận diệt Hữu kiết sử, vị ấy có được chánh giải thoát với trí thù 
thắng và xứng đáng nhất cho thế gian và thiên chúng cúng 
dường." 


Điều nảy nên hiểu rằng /đm Quả (Phala-cita) tương 
ứng sẽ khởi sanh ngay tức khắc sau khi ứâm Đạo (Magga- 
cia) tương ứng diệt và bốn loại người Quả này có thể thọ 
hưởng tương ứng quả an lạc của Miế-bàn (Nibbana) nhiều 
như ý muốn. 


9U Vs.2318 


Khai Thông Thiền Tuệ 91 





Kết Luận 

Các hướng dẫn cực kỳ chỉ tiết về thiền Vipassanãä theo 
lời dạy của Đức Phật đã được miêu tả trong 7m Tạng Kinh 
Điển (Tipitaka), Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magsa), các Chú 
giải và Phụ Chú Giải PZj¡ khác. Nhiều phương pháp thực 
hành được sử dụng cho việc thâm sát, phân biệt và xác định 
danh-sắc, các nhân và các quả, nội thân và ngoại thân thuộc 
về quá khứ, hiện tại và tương lai để đạt các kết quả như đã 
được miêu tả trong kinh điển. Nhiều hành giả, với sự hỗ trợ 
đầy uy lực của chánh định, có thể thâm nhập đến các (ực thể 
tột cùng và phân biệt chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Sự 
hướng dẫn gần gũi và đúng đắn của người thây là thiết yếu, 
các buổi trình pháp liên tục và mật thiết cần được thực hiện 
để đảm bảo răng các hành giả đi đúng đường mà không có bất 
kỳ sự sai lệch nảo. 


Nhiều hành giả hết sức hài lòng vì họ có thể thấu suốt 
sâu sắc phạm vi của thiền Vipassanãä và phân biệt chân lý 
băng thắng trí. Nhiều hành giả đã hoàn tất toàn bộ khóa thiền 
Vipassanä. Một số hành giả người Hoa từ Đài Loan, Việt 
Nam, Malaysia và Singapore ghi nhận rằng họ rất hoan hỷ thọ 
trì thiền Vipassanä theo từng chỉ tiết dựa trên ấn bản tiếng 
Hoa bộ Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhi Magea). 


Hòa Thượng Acinna, Trưởng Ban Thiền Sư Rừng Thiền 
Pa-Auk, đã viết tám Số tay Hành Thiền được các hành giả sử 
dụng như là sách chỉ đường, và năm tập sách lớn, tổng cộng 
3.500 trang, mô tả chỉ tiết thiền Định (Samafha) — thiền Tuệ 
(Wipassanäã) đang được dùng để hướng dẫn ở các Trung Tâm 


92 Hòa Thượng Thiền Sư Acinna và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon 





Rừng Thiền Pa-Auk với đầy đủ các lời giải thích và tham 
chiếu dưới tựa đề “Lộ Hành đến Niết-bàn” (Nibbãnagamini 
Pafipada). 

Tham khảo 


Tất cả các tham chiếu ở đây đều dựa vào Ấn Bản của 
Hội Đông Phật Giáo Myanmar lân thứ sáu. 


A. Tăng Chị Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) 

Abh.A Chú giải VI Diệu Pháp (Abhidhamma) 

D. Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya) 

D.A Chú giải Trường Bộ Kinh (DIgha Nikãya) 

M. Trung Bộ Kinh (MaJjhima Nikaya) 

MA. Chú giải Trung Bộ Kinh (MaJjhima Nikãya) 

S. Tương Ưng Bộ Kinh (Sarnyutta Nikãya) 

SA. Chú giải Tương Ung Bộ Kinh (Sarmnyutta 
Nikaya) 

Ps. Phân Tích Đạo (Patisambhida Magøa) 

Vs. Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) 

Vs.TIT Phụ chú giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa) 


‹.it@ 








DANH SÁCH _. 
HÙN PHƯỚC ÁN TÔNG 











MỤC LỤC 


EOINIGIET) AE xui 198/6 5, 060i 26a201/00011 x60 bi x2 3 
KHAI THÔNG THIÊN ĐỊNH (SAMATHA BHÃVANÄ)...5 
TC NỈ :Í2LHCIC) t0uv9/5Àu2an0uv06)/20/00010489005/3021841500/8/8n5vex 7 
BÀI THUYÊT TRÌNH CHÍNH .........................---- 2 2 2+4 I1 
Khối THỊICJ va 6:00390602 466 1006144103105 6641263/ 26 me IÁ đu, Đai, II 
Yêu Cầu Tu Tập Tâm Định (Samäãdhi) ......................-5-52-52 11 
Thọ Trì Niệm Hơi Thở (Anäpãnassafi) ................... 555552 14 
Phương Pháp Đếm ......................... 2-2 2k2 EEE#ESEEEESEEEEEErkerred 15 
Nhận Biết Chiều Dài Hơi Thở Cũng Như Toản Thân Hơi 
TÌ T0 081211265: 101 x16 U20 Máng ityfee C17801000/ l6 
An Tịnh Hơi Thổ 6214 o06s2444i44xásos4 0xx uia 17 
Sự Xuất Hiện Tướng Của Định .......................- 2 5c s+cecxscees 18 
Thì T217 CHi (GĐPHNG lisi6ila(o8sxii8iisiosl8ieskmiotbslitiistylaa 19 
Ni, Thiện CHỊ: 14:2 10x xto 3 11 À s2 No (lu hul 60h g 22 
Năm Cách'THntan: TRỤ». 2c24x 2s 063406lc 4e sAsbeácpatus6 22 
Bốn Thiền Bảo Hộ (Cafurarakkha-kamma†thana).............. 24 
Tu Tập Thiền Tâm Từ (Mettä-Bhäãvanä)...................--- 5: 24 
Niệm Ân Đức Phật (Buddhänuissati).............. 5-5-5 5s55552 29 
Thiên Quán Bất Tịnh (Asubha Bhãvan)...................-.-- 5s: 30 
Niệm Sự Chết (Maraniinussati) .................----2-55s+csc+esrescee 32 


Tu Tập Định Bằng Các Biến Xứ (RQ SH) sQ 6x0 s2 0á Ea 34 


b Mục Lục 





Ki E190 1eeffoiaaA2/100tknersocbiefftdoiltoiaiov0iyfbi 36 
Tấn KD s61 00 tti10020i6skeekabisotco6ibk40tl0vaGkae ¬y 
KHAI THÔNG THIÊN TUỆ (VIPASSANÄ)...................... 39 
TNH;|IDT CC to 8/100006108001060/6010/001 06007010604 010006) 100 4I 
BÀI THUYÉT TRÌNH CHÍNH ..................................----------- 45 
CHƠI. -Ì.ITTC LJ Tà suyag lệ nhgaoa26014ce31S8a6138g 2334440136  ta28gkQ261445 laepalastad 2234 45 
1: /1TLH TH, 0TR, s22 22115619 0y s6 cài LÖAA VÀ uy u26 sv a5 46 
Thanh Tịnh Tâm Khỏi Tà Kiến (Kiến Thanh Tịnh)............. 46 
Xác Định Sắc (Quán Sắc) (Rữpa-kammatthäna hay Rũpa— 
TIIRIED NG ]bosabaoxfosaatiafnocAodaslaobhslae40610120a0a/baeepsa 47 
Xác Định Danh (Quán Danh) (Nama—kamrna††hana hay 
VU JNG=DHÌ TP O( HH) suituissn G0034 14616046560: À684016460680 08 ảui bùa 20 
Đặc Tính Vô Ngã Trở Nên Rõ Ràng..............................----- 55 
Tị,X áo/ÐJinH,1Janlhc S16 sao n9 stgeop 605260002492 050000 x8 57 
Đoạn Nghĩ Thanh Tịnh (Kankhavitarana-visuddhi) ........... 57 
Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Sắc ...........................-..----:-- 57 
Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Danh ..........................- -- ------- 538 
Mười Sáu Loại Hoài Nghi Gắn Với Quá Khứ, Tương Lai Và 
HIỆH Tá ¿cai 16 028i42soiibsel0kesiitssdtutiàisicssbeiskioisfsfd 58 
Phân Biệt Quan Hệ Nhân Quả Theo Pháp Duyên Khởi 
(JITCEiHiiltiPITDG)<tess0assi4casx2xdsbs lisatAcasás la Saxasxxsosiai sã 59 
Trí Phân Biệt Các Nhân Của Danh—Sắc (Nãma-Rñữpa)...... 65 
Đạo Và Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh (Maggãmagga- 
fñianadassana—VisidldlhÌ) ................... cà cv set 66 


Thọ Trì Thiền Vipassanã..............................2- s6 sxocsxovscxccxe- 66 





Mục Lục ° 
Thọ Trì Thiền Vipassanã Theo Bốn Mươi Cách ................. 70 
Thiền Vipassanã Trên Các Nhân Và Các Quả Theo Pháp 
Thuyền Khởi (PqfHictdS0TÌHDD]-siiisisaics5á6sasad6x 1012.604 70 
Thiền Vipassanã Theo Bảy Phép Quán Sắc và Bảy Phép 
(iifn Võ S009 an aneEsacoaldfe e2 000 0660200 Ensee 71 
Tu Tập Trí Sanh Diệt (Udayabbaya-fi-ana)...................... -- --- 72 
Sự Xuất Hiện Các Ô Nhiễm Của Thiền Vipassanã............. T2 
Tí Võ Đạo Và Phi TÌA0 si: cuối ng D004 026i0:0 (004601. 010i dieu 73 

Đạo Hành Tri Kiến Thanh Tịnh (Patipada-fanadassana— 

5 DI ll( NI TRÍ ]<ẽ bệf2a33n01s5:2sbste6sgsDiMfblawlaseseðadss2s21s4 0A0) sìx sa1a02850104 a4: 74 
Thọ Trì Bốn Niệm Xứ (47ipassanä) ................--- 5-2-5255: 74 
Thiền Vipassanã Băng Cách Phân Biệt Tỉnh Giác Bốn Oai 
Nghỉ (Iriyapatha—sampdqjdaffffi) .................. ...cằàccccc+csceseseesss 76 
Tiến Đến Quán Sự Hoại Diệt (Bhahgãnupassanäi) ............. vử 
Thọ Trì Minh Sát Trí Đạt Tri (Ñãta-Ñãna Vipassand)....... 78 
Sự Sanh Khởi Trí Về Sự Xuất Hiện Kinh Hãi (Trí Kinh Úy) 
CB] 0aTINHi Su tags 080150 A0401001403A ia0808163) A48 S206 csfso0000x6ceU S0 
Sự Sanh Khởi Trí Thấy Rõ Khuyết Điểm Và Sự Bắt Toại 
Nguyện (Trí Hiểm Nguy) (Ädinava-ñãïna) ....................-----: S0 
Sự Sanh Khởi 7rí Cảm Thọ Nhằm Chản Và Ghê Tởm (Trí 
VGmT0) (NHI DDINIGST NHA Ìxie 019 31630012380 89Aau0s1La2sasbaxd 81 
Sự Sanh Khởi 771 Khao Khát Giải Thoát (Trí Dục Thoát) 
CMH(TLDITHINGTIHDHEHSTHHN) saskeskilaLGss4o3áal4a414axŠgnàiAsaasa413821446152812 S1 
Sự Sanh Khởi Trí NỔ Lực Giải Thoát (Trí Quyết Ly) 

(G115 GMGHI1SHI GIẢ) Sixo3abseixlail6ã.s-a831isl65u49aas3xsicaaSEbae 82 


Sự Sanh Khởi 7z Hành Xả (Sankharupekkhanana) ........... 83 


đ Mục Lục 





Trí Thuận Thứ (Anulomafana), Trí Chuyển Tóc, 
(Gotrabhunana), Trí Đạo (Maggañana), Trí Quả 


(Phalañana), Trí Phản Khán (Paccavekkhanañana).......... S5 
Tri Kiến Thanh Tịnh (Ñãnadassana-visuddhi) ................... s9 
1. SofãpaffImagøa — Nhập Lưu Địạo............................ ----«+<++ s9 
2. Sakadägami-magga — Nhất Lai Đạo .....................--s- 90 
3. Anägami-magga — Bắt Lai Đạo................... ---- 5c 5s+ccsccse: 90 
4. Arahafta-magøa — Ả-la-hán ĐẠo.......................--- «+ +<ss++ 90 
KEM 3Ì 292 0u rgi22ia05ugbe)210afsn20sata75x S600 sgk 9] 
1L RIfI:K H103 xà0gssveftroslovSogEtbskbieeostbnstbftbagaleibsfygfasbisteiAsg r2 bi 


